CLAIDI. 


-REDILLRIC BASIIAT 
LUẬT PHÁP 


LUẬT PHÁP | | Claude Eréđéric Bastiat 
Phạm Nguyên Trường dịch; Nxb Tri thức 2016; 176 trang 
Bản tiếng Việt © 2015 NXB Tri thức 
Dịch theo bản tiếng Anh The Law do Dean Russell dịch, 


Foundation for Economic Education, Irvington-on—-Hudson, 
New York; tham khảo bản địch tiếng Nga của S. A. Nikolaev 


Ebook miễn phí tại : www.Sachvui.Com 


e© Sfdƒƒ: tve 

e Sách: Silenceoo 

e Scan: Thanhbt 

s« Biên tập & Ebook: Ngọc Anh 


Claude Frédéric Bastiat 
(1801—1850) 


Lời Nhà Xuất Bản 


Nhà xuất bản Tri thức trân trọng giới thiệu cuốn Luật pháp 
(bản tiếng Anh The Law do Dean Russell dịch, Foundation for 
Economic Education, Irvington-on—Hudson, New York; tham 
khảo bản dịch tiếng Nga của S. A. Nikolaev) của Claude Frédéric 
Bastiat, do dịch giả Phạm Nguyên Trường dịch. Xin bạn đọc lưu 
ý đây là tài liệu tham khảo dành cho giới nghiên cứu chứ không 
thuộc loại sách phổ biến kiến thức. Vì dịch giả là người có uy tín 
trong giới dịch thuật nên chúng tôi không tổ chức hiệu đính, 
không can thiệp vào cách điễn đạt và các thuật ngữ chuyên 
môn. 

Trong bản dịch này, chúng tôi trân trọng trích dẫn, giới 
thiệu đến bạn đọc Lời giới thiệu của Giáo sư kinh tế học Walter 
E. Williams. Ông đã có những phân tích sâu sắc, xác đáng về 
tầm tư tưởng của Claude Frédéric Bastiat. 

Chúng tôi tôn trọng, nhưng không nhất thiết đồng tình với 
quan điểm, cách tiếp cận và lí giải riêng của tác giả về các vấn 
đề được đề cập đến trong cuốn sách. 

Chúng tôi mong độc giả đọc cuốn sách này như một tài liệu 
tham khảo với tỉnh thần phê phán và khai phóng. 

Nhà xuất bản xin trân trọng đề nghị bạn đọc xem Lời người 
dịch, trước khi đọc vào phần chính văn, để hiểu đúng khái 
niệm “Chủ nghĩa xã hội”, “Chủ nghĩa cộng sản” được trình 
bày trong cuốn sách này. 


Xin chân thành cảm ơn! 


Lời người dịch 


Đạn đọc đang cầm trên tay một trong các tác phẩm quan 
trọng nhất của Claude Frédéric Bastiat (1801-1850), cũng là 
một trong những tác phẩm gối đầu giường của những người 
theo trường phái tự do cá nhân ở phương Tây. Chỉ có một điều 
đáng tiếc: tác phẩm này được dịch từ tiếng Anh chứ không phải 
từ tiếng Pháp. Tôi nhận thức được rằng như thế là thiếu sót lớn, 
nhưng đây là một tác phẩm hay và súc tích đến nỗi tôi không 
thể không chia sẻ cũng như không thể chờ đợi lâu hơn được 
nữa dù biết rằng sai sót là khó tránh khỏi. Để khắc phục phần 
nào, tôi đã tham khảo bản dịch tiếng Nga (cũng dịch từ tiếng 
Anh) của S. A. Nikolaev và đưa thêm vào phần Lời giới thiệu 
cho bản dịch tiếng Nga do dịch giả Anton Newmark viết. 


Văn của Claude Frédéric Bastiat sáng sủa, cô đọng, mạch lạc 
và dễ hiểu đến mức chẳng cần giải thích gì thêm, chỉ xin bạn 
đọc lưu ý một điều: tác phẩm này được xuất bản năm 1850, tức 
là cách lần xuất bản đầu tiên bằng tiếng Việt đúng 165 năm, 
nhiều thuật ngữ thời đó, như chủ nghĩa xã hội, chủ nghĩa cộng 
sản... có nội hàm chắc chắn là khác với cách hiểu của chúng ta 
ngày nay. 

Thuật ngữ “chủ nghĩa xã hội” mà Bastiat sử dụng trong 
sách này và cũng là đối tượng ông phê phán rõ ràng rất khác so 
với thuật ngữ “chủ nghĩa xã hội” đang được sử dụng hiện nay 
tại Việt Nam. Chẳng hạn ở khía cạnh thể chế kinh tế: Chủ nghĩa 
xã hội ở giữa thế kỉ XIX coi nền kinh tế thị trường là công cụ 
bóc lột của Chủ nghĩa tư bản cần phải được loại trừ tận gốc, thì 
ngày nay ở Việt Nam nó đã được chấp nhận. Thực tế là, để thực 


hiện mục tiêu “Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn 
minh”, Việt Nam đã chủ trương phát triển một nền kinh tế thị 
trường đầy đủ, hiện đại, hội nhập quốc tế, kết hợp với một Nhà 
nước pháp quyền định hướng xã hội chủ nghĩa. 

Chắc hẳn bạn đọc nhận thức được sự khác biệt đó và có thể 
rút ra những đánh giá và nhận xét phù hợp của riêng mình. Chỉ 
có khát vọng về tự do của Claude Frédéric Bastiat là không 
khác, là còn lại mãi với thời gian, và đó là điều mà tất cả chúng 
ta cùng trân trọng. Ludwig von Mises (1881—1973) ca ngợi ông 
là “người có bút pháp rất độc đáo, đọc ông là cả một niềm vui. 
..” và không có lí do gì khiến tôi có thể trì hoãn lâu hơn nữa 
niềm vui của bạn đọc. 

Tôi xin được cảm ơn Nhà xuất bản Tri thức đã giúp tôi đưa 
tác phẩm quý giá này đến với bạn đọc. Và cảm ơn chính bạn 
đọc, người đã cổ vũ và đồng hành với tôi trong suốt mấy năm 
qua. 


Lời giới thiệu của Walter E. Williams(] 
(Trích) 


Phải đến năm bốn mươi tuổi tôi mới đọc tác phẩm kinh điển 
Luật pháp của Claude Frédéric Bastiat. Tôi mãi mãi mang ơn, 
một người mà tôi không biết tên, đã gửi cho tôi cuốn sách này. 
Sau khi đọc, tôi tin rằng chưa đọc Bastiat thì hiểu về tự do vẫn 
chưa thể nói là trọn vẹn. Đọc Bastiat khiến tôi nhận thức sâu 
sắc về khoảng thời gian lãng phí, cùng những thất vọng về quá 
trình lạc lối giữa những con đường không lối thoát khi đi tìm 
triết lí cho cuộc đời mình. Đối với tôi, tác phẩm Luật pháp 
không tạo ra sự chuyển biến về mặt triết học nhiều như nó 
từng tạo lập trật tự trong suy nghĩ của tôi về tự do và cách hành 
xử đúng đắn của con người. 

Nhiều nhà triết học đã có những đóng góp quan trọng vào 
cuộc thảo luận về tự do, Bastiat nằm trong số đó. Nhưng đóng 
góp lớn nhất của ông là đã đưa cuộc thảo luận ra khỏi tháp ngà 
và làm cho tư tưởng về tự đo trở nên rõ ràng đến mức ngay cả 
những người không biết chữ cũng có thể hiểu, còn những 
người sùng bái nhà nước thì không thể che giấu được. Rõ ràng, 
việc thuyết phục nhân dân về tính ưu việt trên phương diện đạo 
đức của tự do cá nhân là công việc cực kì quan trọng. 

Giống như nhiều người, Bastiat cho rằng chính phủ là mối 
đe doạ lớn nhất đối với tự do. Xin lưu ý, sự mạch lạc trong ngôn 
ngữ của ông giúp chúng ta nhận ra và hiểu những hành động 
xấu xa của chính phủ được hợp pháp hoá. Bastiat viết: “Chỉ cần 
xem luật pháp có lấy những cái thuộc về một số người nào đó 
và đem cho những người mà chúng không thuộc về. Chỉ cần 


xem luật pháp có làm lợi cho công dân này mà công dân khác 
phải trả giá bằng cách làm cái điều mà tự người công dân kia 
không thể làm mà không phạm tội”. Với cách mô tả chính xác 
như thế về hành động xấu xa được hợp pháp hoá, chúng ta 
không thể không kết luận rằng hầu hết các hoạt động của 
chính phủ, trong đó có chính phủ của chúng ta, là cướp bóc 
được hợp pháp hoá, hoặc dùng ngôn ngữ hiện đại là ăn cắp 
được hợp pháp hoá. 

Claude Frédéric Bastiat có thể đễ trở thành người đồng hành 
với những người đã kí tên vào bản Tuyên ngôn Độc lập của 
nước ta. Quan điểm về tự do và vai trò thích hợp của chính phủ 
của những người đã kí vào bản Tuyên ngôn Độc lập thể hiện rõ 
trong câu nói bất hủ: “Chúng tôi khẳng định một chân lí hiển 
nhiên rằng mọi người sinh ra đều bình đẳng, rằng Tạo hoá đã 
ban cho họ một số quyền bất khả tương nhượng, trong đó có 
quyền sống, quyền được tự do và quyền mưu cầu hạnh phúc. 
Rằng các chính phủ được lập ra là để bảo đảm cho những quyền 
này...”. Bastiat chia sẻ quan điểm hệt như thế khi viết: “Đời 
sống, năng lực, sản xuất — nói cách khác, cá tính, tự do, tài sản 
- chính là con người. Và bất chấp sự xảo quyệt của các nhà lãnh 
đạo chính trị khéo léo, ba món quà của Chúa vẫn có trước và 
đứng trên luật lệ do con người đặt ra”. 


Bastiat gán cho chính phủ những lí do tương tự như các Nhà 
Lập quốc Mĩ, khi viết: “Cuộc sống, quyền tự do và tài sản tồn 
tại trên đời không phải vì con người đã làm ra luật pháp. Ngược 
lại, sự kiện là cuộc sống, quyền tự đo và tài sản đã có từ trước, 
và điều đó buộc người ta phải coi luật pháp là tối thượng”. 
Không có lời tuyên bố nào về những quyển tự nhiên được Chúa 
ban cho hay hơn là những lời lẽ trong Tuyên ngôn Độc lập của 
Mĩ và trong tác phẩm Luật pháp của Bastiat. 


Bastiat gắn hi vọng về tự do vào nước Mĩ khi ông viết: *... 
Hãy nhìn vào nước Mĩ. Không có quốc gia nào trên thế giới mà 
luật pháp lại được thể hiện khuôn khổ thích hợp đến như thế: 
Bảo vệ quyền tự do và tài sản của mỗi người. Kết quả là, dường 
như không có quốc gia nào trên thế giới mà trật tự xã hội lại 
được xây dựng trên nền tảng vững chắc đến như thế”. Năm 
1850, Bastiat nhận xét rằng có hai vấn để mà Mĩ còn thiếu sót: 
“Nô lệ là vi phạm - bằng luật pháp luật - quyền tự do. Thuế 
xuất nhập khẩu có tính bảo hộ là vi phạm - bằng luật pháp — 
quyền sở hữu tài sản”. 

Nếu Bastiat còn sống đến ngày hôm nay thì hẳn là ông sẽ 
thất vọng trước việc chúng ta không thể giữ luật pháp trong 
khuôn khổ thích hợp của nó. Trong suốt hơn một thế kỉ rưỡi 
vừa qua, chúng ta đã tạo ra hơn 5o.ooo bộ luật. Hầu hết trong 
số đó cho phép nhà nước sử dụng bạo lực chống lại những 
người chưa từng sử dụng bạo lực để chống lại những người 
khác. Đấy là những bộ luật như cấm hút thuốc lá ở các cơ sở tư 
nhân và “đóng góp” cho an sinh xã hội đến luật về môn bài và 
luật lương tối thiểu. Trong mỗi trường hợp, người kiên quyết 
đòi hỏi và bảo vệ quyền do Chúa ban cho mình là được ở một 
mình. 


J„] 


Lời giới thiệu cho bản dịch tiếng Nga của S. A. 
Nikolaev 


Đây là tác phẩm mở đầu cho một loạt ấn bản nói về quyền tự 
do cá nhân - tự do theo nghĩa ban đầu và đúng đắn của từ này. 


Hôm nay, nước Nga rơi vào tình trạng là trên đống tro tàn 
của hệ thống cộng sản đã sụp đổ đang xuất hiện hệ thống quản 
lí nhà nước mới, nhưng lại rất giống với hệ thống cũ. Mặc dù bộ 
máy nhà nước mới được gọi bằng tên khác và tuyên bố những 
nguyên tắc mới, về mặt hình thức cho phép công dân làm 
những việc mà trước đây bị coi là tội phạm, nhưng bên cạnh 
bánh lái của nó thường vẫn là những con người cũ, dựa vào 
khối quần chúng cũ, những người đã sống và làm việc, suy 
nghĩ và hành động như trong thời “xã hội chủ nghĩa”. Bộ máy 
quản lí hành chính quan liêu hiện đại của nước Nga với tất cả 
các lực lượng an ninh và hàng triệu cán bộ của nó, dường như 
đã lớn hơn bộ máy đó trong phần còn lại của thế giới, nhưng 
chúng ta vẫn có cơ hội thoát khỏi con đường phát triển đang 
dẫn tới một hình thức mới của chính phủ độc tài toàn trị. 

Mối quan hệ giữa công dân và nhà nước ở nước Nga hiện đại 
đã quay lại với sơ đồ thường thấy: “Nhà nước mạnh - Công dân 
ngoan”. Dường như chúng ta vẫn còn đang được thở với phần 
còn lại của bầu không khí tự do mà chúng ta nhận được từ năm 
1091. Các nhà chức trách mới chưa kịp đưa chúng ta trở lại với 
mô hình toàn trị cũ và cũng chưa kịp xây dựng khuôn mẫu của 
cái gọi là xã hội “dân chủ” phương Tây hiện đại. Người ta thậm 
chí còn chưa cấy vào đầu óc của chúng ta thái độ tuân phục vô 


điều kiện những người cai trị nhân danh “nhân dân”. Chúng ta 
còn chưa tôn trọng nhà nước như những kẻ đang nắm quyền 
muốn, chưa thích đóng thuế và thỉnh thoảng vẫn chỉ trích bộ 
máy quan liêu. Có lẽ, mặc dù có lịch sử toàn trị lâu dài, ở đâu đó 
trong trái tim, chúng ta — vẫn là những người tự do. Tạm thời 
là thế. 

Trong nhân dân chúng ta vẫn chưa phát triển cảm giác tự 
nhiên và trách nhiệm đóng thuế, những khoản thuế mà đúng 
ra nên gọi là “cướp bóc hợp pháp”. Trong lúc các doanh nghiệp 
và các công ti phải nằm đưới sự kiểm soát liên tục và gắt gao 
của những cơ quan nhà nước và bị đe doạ phạt tiền và truy tố, 
phải nộp thuế quá cao vào kho bạc không đáy của nhà nước, 
sau đó các khoản tiền hào phóng đó được phân phát cho những 
nhóm lợi ích, thì các cá nhân -những người bình thường, vẫn 
trao đổi hàng hoá và dịch vụ trên cơ sở tự nguyện mà không 
cần quan tâm tới nhà nước. Họ xây dựng các mối quan hệ với 
nhau mà không sợ nhà nước và cho đó là hoàn toàn tự nhiên (ví 
dụ người ta đi xe của các lái xe tư nhân, sửa chữa xe trong 
xưởng sửa chữa tư nhân, thuê các đội xây dựng và thợ thủ công 
và mua những món hàng ở chợ mà không phải đóng “thuế?). 
Không ai nghĩ đến chuyện phải nộp cho nhà nước một phần khi 
bán cho nhau theo thoả thuận hoặc nộp vào “ngân sách” 
khoản tiền kiếm được bằng lao động trung thực khi bán một ít 
khoai tây mà chúng ta trồng được ở trong vườn. Nghe có vẻ lạ, 
nhưng ở nhiều nước (trong đó có Mĩ) làm như thế bị coi là tội 
phạm. Thế mà gọi là tự do ư? 

Hiện nay không phải tất cả các công dân Nga đều coi việc 
báo cáo về thu nhập của mình với nhà nước là “bình thường” — 
tương tự báo cáo với bọn bảo kê, như người phương Tây thường 
làm -và nộp cái khoản đóng góp đáng xấu hổ - gọi là “thuế”. 


Hiện nay chúng ta chưa có hệ thống chỉ điểm mới khi nói đến 
“hiện tượng che giấu thu nhập”. 

Nhiều người không bị nhà nước quấy rầy đã tích cực xây 
dựng cuộc sống của mình; đấy là những người tạo dựng hạnh 
phúc cá nhân bằng chính sức lực của mình và không còn đòi 
hỏi nhà nước phải bảo đảm cuộc sống của mình bằng những 
khoản thuế do người khác đóng. 


Và mặc dù ngày nào chúng ta cũng bắt gặp sự tuỳ tiện của 
các quan chức và chúng ta vẫn còn phụ thuộc vào quyết định 
của bộ máy hành chính quan liêu, việc hành xử thiếu tôn trọng 
luật pháp mà không bị trừng phạt của những người nắm quyền 
lực, nhà nước mới của nước Nga vẫn chưa tạo ra hệ tư tưởng về 
thuế khoá như nó đang hiện diện ở các nước khác. Nhưng 
chúng ta đang có nguy cơ là một lần nữa sẽ lại rơi vào vực thẳm 
của cướp bóc hợp pháp và phải chấp hành tất cả các mệnh lệnh 
của nhà nước. 

Nhà nước có nhiều khuôn mặt nhưng bản chất thì bao giờ 
cũng là một. Nó luôn hành động bằng cách cưỡng bức người 
dân. Tên nó là gì: chế độ quân chủ, chế độ độc tài hay dân chủ, 
không phải là quan trọng — bản chất của nó bao giờ cũng là 
một. Một nhóm người nhận được (hay cướp được) quyền cai trị 
những người khác nhân danh chính những người đó hoặc nhân 
danh “đa số” và cai trị một cách vui vẻ, đồng thời kiếm lợi cho 
bản thân mình. 


Có lẽ tất cả chúng ta đều muốn được tự do và tương tác với 
những người khác trên cơ sở tự nguyện và cùng có lợi. Không ai 
muốn trở thành nô lệ cho người khác hay cho một nhóm người 
nào đó. Nhưng thường thì chúng ta không nhận thấy tự do của 
chúng ta kết thúc ở chỗ nào và ép buộc bắt đầu từ đâu. 


Hôm nay chúng ta cất lên tiếng nói của mình nhằm bảo vệ 
quyền tự do của chúng ta, đòi nhà nước không can thiệp vào 
công việc của chúng ta, chấm dứt việc áp đặt từ phía nhà nước 
bất cứ việc gì. Chúng ta nói: “Mọi người về bản chất đều là 
người tự do. Bản chất của con người là thông minh và tự mình 
tạo ra hạnh phúc cho chính mình. Nhà nước, các quan chức nhà 
nước và các nhà lập pháp hãy để chúng tôi yên!” 

Tất cả các nguyên lí được trình bày trong cuốn sách này đã 
được lịch sử thế kỉ XIX và XX khẳng định. Tất cả các dự đoán 
của Bastiat, ngược lại với những người ủng hộ các hệ thống 
chính phủ khác nhau (trong đó có cộng sản, chủ nghĩa xã hội 
và dân chủ), đã trở thành sự thật. 


Cuộc nội chiến ở Mĩ, các cuộc cách mạng và các cuộc đảo 
chính, quá trình hấp hối và sự sụp đổ của chủ nghĩa xã hội - là 
khẳng định trên thực tế của những kết luận hợp logic của ông. 

Nếu lí thuyết được kinh nghiệm khẳng định thì đấy là lí 
thuyết đúng. Nếu lí thuyết, bên cạnh đó, còn được xây dựng 
trên cơ sở phân tích chính nền tảng của nhân loại - trên bản 
chất của chính con người - thì nó còn đúng hơn nữa. Xin hãy 
cố gắng hiểu nó không chỉ bằng cảm giác, mà còn bằng đầu óc 
vì nó hợp lí và công chính đến từng từ. 


Anton Newmark 


Dẫn nhập 


Richard Ebeling[2] 


Đảo vệ tự do kinh tế chưa bao giờ là nhiệm vụ dễ dàng. 
Adam Smith bày tỏ sự thất vọng của ông về vấn đề này trong 
tác phẩm The Wealth oƒ Nations (Của cải của các quốc gia). Sau 
khi chỉ trích mạnh mẽ chủ nghĩa trọng thương - hệ thống 
quản lí và kế hoạch hoá của chính phủ hồi thế kỉ XVIII - ông đã 
chán nản cho rằng thương mại tự do ở Anh khó như xây dựng 
xã hội không tưởng vậy. 

Ông cho rằng có hai nhân tố làm cho người ta không thể hi 
vọng vào thành công của tự do kinh tế. “Không chỉ định kiến 
của xã hội”, Smith nói, “mà những quyền lợi không thể tranh 
cãi của nhiều người có sức chống đối không thể cưỡng lại 
được”¡z). Sử dụng cụm từ “định kiến của xã hội”, Smith ám chỉ 
việc nhiều người bình thường khó mà hiểu được những luận cứ 
thường là trừu tượng và phức tạp của các nhà kinh tế học khi 
họ chứng minh tính ưu việt của thị trường tự do so với những 
hình thức can thiệp và kiểm soát khác nhau của chính phủ. Còn 
cụm từ “những quyền lợi không thể tranh cãi của nhiều người” 
ám chỉ những nhóm lợi ích đặc biệt được lợi từ những biện 
pháp quản lí của chính phủ nhằm hạn chế hoặc ngăn chặn 
cạnh tranh công khai, và vì vậy sẽ luôn tích cực vận động nhằm 
giữ những biện pháp quản lí đó. Kết hợp lại, Smith lo sợ rằng, 
hai tác nhân đó sẽ mãi mãi ngăn chặn không bao giờ để cho 
logic của tự do kinh tế giành chiến thắng trên vũ đài của tư 
tưởng và chính trị. 


Tuy nhiên, trong thế kỉ XIX, đã có một người ủng hộ tự do, 


ông đã làm chủ được nghệ thuật biến sự phức tạp của kinh tế 
học thành dễ hiểu đối với những người dân bình thường: đấy là 
nhà kinh tế theo trường phái tự do cổ điển người Pháp, Claude 
Erédéric Bastiat (1801-1850). Nhiều nhà sử học chuyên về tư 
tưởng kinh tế đã nhấn mạnh khả năng đặc biệt của Bastiat 
trong việc làm xói mòn cơ sở của chủ nghĩa bảo hộ, chủ nghĩa 
xã hội, và chủ nghĩa can thiệp. 

Ví dụ, Alexander Gray viết: “Chưa từng có người nào khéo 
léo đến như thế trong việc làm cho quan điểm của đối thủ trở 
nên có vẻ ngu ngốc đến như thế. Ngay cả bây giờ, tác phẩm phù 
du nhất của ông đọc vẫn thú, vì sự hóm hỉnh, sự châm biếm 
sâu cay và cả sự trang nhã mà ông dùng để châm chích đối thủ 
của mình”[¿]. Lewis Haney cho rằng: “Văn phong của Bastiat 
thú vị và trong sáng” và có sức “lôi cuốn quần chúng bằng 
truyền thuyết và châm biếm”[s]. Eduard Heimamn, một người 
phê phán nền kinh tế thị trường, mô tả ông là: “Một cây bút có 
tài, nổi tiếng thế giới với câu chuyện ngụ ngôn của ông về 
những người làm nến, đã thỉnh cầu bảo hộ nhằm chống lại sự 
cạnh tranh không lành mạnh của mặt trời để cộng đồng có thể 
trở nên giàu có bằng cách làm giàu cho ngành của họ(ó!l. 
Charles Gide và Charles Rist chỉ ra rằng: “Nếu những người 
ủng hộ bảo hộ hiện đại không còn nói về 'ngập lụt hàng hoá' 
hay “sự xâm lược của hàng hoá nước ngoài' ... chúng ta thường 
quên răng tất cả đều là do những cuốn sách mỏng nhưng tuyệt 
vời do Bastiat viết... Không ai có thể chỉ ra với thái độ miệt thị 
hơn cái mâu thuẫn nực cười của việc xẻ những trái núi chia cắt 
đất nước nhằm tạo thuận lợi cho những vụ trao đổi, nhưng ở 
mỗi đầu lại lập một hàng rào hải quan”(;1. Và mặc dù luận cứ 
phản bác tư tưởng bảo hộ và tư tưởng tập thể của Bastiat trong 
thời gian đó là rất sắc bén, William Scott nhấn mạnh rằng: 


“thái độ của con người theo phái tự do này ở Pháp là bình tĩnh 
và cao quý, và mặc dù chỉ trích rất mạnh ông cũng đánh giá cao 
các động cơ của đối thủ. Ông tin vào ước muốn thúc đẩy sự 
thịnh vượng xã hội của họ, nhưng ông muốn nói rằng họ đã 
lầm lạc và tìm cách đưa họ vào đường ngay lối thẳng, nếu có 
thể”[a]. 


Những phẩm chất này làm cho Joseph A. Schumpeter gọi 
Bastiat là “Nhà báo viết về kinh tế nổi bật nhất cho đến 
nay”(o]. Ludwig von Mises ca ngợi ông là “người có bút pháp 
rất độc đáo, đọc ông là cả một niềm vui. ... những lời phê phán 
của ông đối với tất cả những biện pháp bảo hộ và những xu 
hướng liên quan đến nó thì vẫn chưa ai vượt qua được. Những 
người theo chính sách bảo hộ và can thiệp không thể phủ nhận 
được. Họ đành phải lặp đi lặp lại: Bastiat rất thời hợt' (o]. 


Một số người cầm bút đã bắt chước ông. Đầu thế kỉ XX, nhà 
kinh tế học ủng hộ thị trường tự do người Pháp, Yves Guyot, 
nói rằng cuốn sách mỏng của ông, Economic Prejudices (Những 
định kiến về kinh tế), được viết theo phong cách của Claude 
Erédéric Bastiat, với mục đích “{đặt ra] chân lí dưới hình thức 
đơn giản, thuận tiện, đễ nhớ, nhằm phê phán những sai lầm 
bằng những chứng minh mà người nào cũng có thể áp dụng”, 
như Bastiat đã làm cách đó nửa thế kỉi::]. Và chắc chắn là trong 
thế kỉ XX, thành công nhất và có ảnh hưởng nhất trong việc áp 
dụng phương pháp và cách tiếp cận của Bastiat là tác phẩm 
Economics in One Lesson (Kinh tế học trong một bài học) của 
Henry Hazlitt, trong đó tác giả cho biết: ““Tác phẩm này có thể, 
trên thực tế, được coi là sự hiện đại hoá, mở rộng và khái quát 
hoá phương pháp được trình bày trong cuốn sách mỏng của 
Bastiat, với nhan đề What Is Seen and What Is Not Seen (Cái nhìn 
thấy và cái không nhìn thấy) i2]. 


Claude Frédéric Bastiat sinh ngày 30 tháng 6 năm 1801, Ở 
Bayonne, nước Pháp, trong gia đình thương nhân có tiếng[13l. 
Mẹ ông qua đời khi ông mới lên bảy, chỉ hai năm sau bố ông 
cũng qua đời, lúc đó Frédéric mới vừa tròn chín tuổi. Ông đã 
được người cô nuôi nấng, bà cũng là người tìm cách cho ông 
vào học ở trường Cao đẳng Sorèze khi ông vừa tròn 1⁄4 tuổi. 
Nhưng năm 17 tuổi, ông bỏ học giữa chừng và vào làm cho 
công ti thương mại của ông chú ở Bayonne. Chẳng bao lâu sau 
ông đã đọc hết các tác phẩm của nhà kinh tế học theo trường 
phái tự do cổ điển của Pháp là Jean—Baptiste Say, và những tác 
phẩm này đã thay đổi cuộc đời và tư duy của ông(1⁄]. Ông bắt 
đầu nghiên cứu kinh tế chính trị học một cách nghiêm túc và 
chẳng bao lâu sau đã tìm được rất nhiều tác phẩm của những 
người cầm bút theo trường phái tự do cổ điển khác ở Pháp và ở 
Anh. 

Năm 1825, ông được thừa hưởng một điền trang nho nhỏ ở 
Mugron, do ông nội để lại, và ở đó cho đến năm 18⁄6 thì 
chuyển hẳn về Paris. Trong những năm 1820, Bastiat đành 
phần lớn thời gian để đọc sách báo viết về nhiều đề tài khác 
nhau, ngoài ra ông còn chia sẻ sách vở và tư tưởng với người 
bạn tên là Félix Coudroy. Dường như Coudroy là người có 
khuynh hướng xã hội chủ nghĩa, và Bastiat bắt đầu hoàn thiện 
kĩ năng tư duy và viết một cách mạch lạc bằng cách đưa ra 
những lập luận mà cuối cùng đã thuyết phục được người bạn 
ngả sang triết lí tự do. 


Cuối những năm 1820 và trong những năm 1830, ông bắt 
đầu viết những cuốn chuyên khảo và những bài tiểu luận về 


những chủ đề kinh tế khác nhau. Nhưng phải đến năm 18444, 
ông mới có danh tiếng thực sự, đấy là khi ông xuất bản một bài 
báo đài nhằm ủng hộ thương mại tự do và sau đó là một chuyên 
khảo về Cobden và tác phẩm League: The English Movement ƒor 
Free Trade (tạm dịch: Liên đoàn: Phong trào ủng hộ thương 
mại tự do ở Anh). Trong quá trình viết những tác phẩm này, 
Bastiat bắt đầu trao đổi thư từ với Richard Cobden, một trong 
những nhà lãnh đạo chính của Liên đoàn chống Luật ngũ cốc, 
tức là hiệp hội đòi bãi bỏ tất cả các rào cản đối với thương mại 
tự đo. Hai người ủng hộ tự do kinh tế nhanh chóng trở thành 
bạn bè và hỗ trợ nhau trong sự nghiệp vì tự đo. 

Thành công của những tác phẩm này và cảm hứng từ thành 
công của những hoạt động ủng hộ thương mại tự do của 
Cobden trong việc chấm dứt chính sách bảo hộ nông nghiệp ở 
Anh vào năm 18⁄6 đã dẫn đến kết quả là Bastiat chuyển hẳn về 
Paris để thành lập Hiệp hội thương mại tự do ở Pháp và cho ra 
đời tờ Le Libre Échange, ủng hộ sự nghiệp của Hiệp hội([¡51. 
Bastiat làm việc nhằm tổ chức và tuyên truyền cho tự do 
thương mại liên tục trong hai năm. Ban đầu ông đã lôi kéo được 
khá nhiều người làm trong lĩnh vực thương mại và công nghiệp 
hỗ trợ các hoạt động của mình, trong đó có đóng góp những 
bài phát biểu, xây dựng pháp luật cho việc bãi bỏ chủ nghĩa bảo 
hộ của Pháp và viết sách báo nhằm chuyển hoá tư tưởng của 
công luận. Nhưng không có kết quả. Có quá nhiều nhóm lợi ích 
đặc biệt được hưởng lợi từ những ưu đãi của chính phủ và ông 
không thể làm cho quần chúng thường xuyên quan tâm tới 
những hoạt động của mình. Dường như Adam Smith đã đúng 
khi phàn nàn về những định kiến của công chúng và sức mạnh 
của các nhóm lợi ích, ít nhất là ở Pháp. 


Sau cuộc cách mạng Tháng 2 năm 18⁄8, Bastiat bắt đầu sự 


nghiệp trong lĩnh vực chính trị, ban đầu là trong Quốc hội lập 
hiến và sau đó trong Quốc hội. Sau khi đã dành hầu hết các tác 
phẩm trước đây của mình nhằm chứng minh những sai lầm 
trong những luận cứ của chủ nghĩa bảo hộ, Bastiat chuyển sự 
chú ý của mình tới kẻ thù mới của tự do kinh tế: chủ nghĩa xã 
hội. Ông đã tung ra những bài phát biểu mạnh mẽ nhằm chống 
lại những chương trình về lao động xã hội, tức là những 
chương trình bảo đảm công ăn việc làm trên toàn quốc, những 
đề xuất về tái phân phối của cải, về quốc hữu hoá lĩnh vực công 
nghiệp và những luận cứ nhằm mở rộng việc kiểm soát của bộ 
máy hành chính quan liêu đối với đời sống xã hội và đời sống 
kinh tế. Nhưng vì bệnh lao nặng làm cho giọng nói của ông 
ngày càng yếu đi, ông lại quay sang lĩnh vực viết lách và đã viết 
được nhiều bài tiểu luận thể hiện rõ những điều vô lí trong luận 
cứ của những người xã hội chủ nghĩa. 

Lần cuối cùng Bastiat xuất hiện ở Quốc hội là vào tháng 2 
năm 1850. Mùa xuân năm đó sức khoẻ của ông xấu đi trông 
thấy, buộc ông phải từ bỏ trách nhiệm trong Quốc hội và sống 
cả mùa hè ở vùng núi Pyrénées, miền Nam nước Pháp. Ông trở 
về Paris vào tháng 9 và đi thăm những người cùng ủng hộ sự 
nghiệp thương mại tự do, trước khi qua Italy để tìm thuốc điều 
trị bệnh lao. Ông qua đời ở Rome vào ngày 2⁄4 tháng 12 năm 
1850, ở tuổi ⁄9. 


Di sản trí tuệ của Claude EFrédéric Bastiat trong cuộc đấu 
tranh cho nền kinh tế tự do được in thành ba tập. Hai cuốn là 
bộ sưu tập những bài tiểu luận và những bài báo dí đỏm, sâu 
cay và thấu triệt nhất của ông và đã được dịch sang tiếng Anh 
với nhan đề Economic Sophisms[:6] (tạm dịch: Những nguy biện 
trong kinh tế học), và Selected Essays on Political Economy(1;] 
(tạm dịch: Những bài tiểu luận chọn lọc về kinh tế chính trị 


học). Trong những năm cuối đời, Bastiat dành một phần thời 
gian cho công trình bàn về triết học xã hội và những nguyên 
tắc của kinh tế học, được xuất bản dưới nhan để Economic 
Harmonies[1s] (tạm dịch: Hài hoà về kinh tế). 


Henry Hazlitt đã đúng khi nhấn mạnh rằng những ý tưởng 
quan trọng nhất trong nhiều tác phẩm của Bastiat được thể 
hiện trong bài tiểu luận nhan đề “What Is Seen and What Is 
Not Seen” (Cái nhìn thấy và cái không nhìn thấy), đấy là tác 
phẩm cuối cùng ông viết trước khi qua đời(¡o]. Ông chỉ ra rằng 
ảnh hưởng trong ngắn hạn của bất kì hành động hay chính 
sách nào thường khác hẳn với hậu quả mà nó gây ra trong dài 
hạn, và rằng, những hậu quả trong tương lai xa xôi đó, trên 
thực tế, có thể trái ngược với những điều người ta từng hi vọng 
hay lập kế hoạch lúc ban đầu. 


Bastiat có thể áp dụng nguyên tắc của cái nhìn thấy và cái 
không nhìn thấy vào thuế khoá và công việc của chính phủ. Khi 
chính phủ đánh thuế, cái nhìn thấy là những công nhân có việc 
làm và kết quả của sức lao động của họ: một con đường, một 
cây cầu hay một con kênh được xây dựng. Cái không nhìn thấy 
là tất cả những thứ có thể được sản xuất nếu người ta không 
thu thuế của những người làm trong lĩnh vực tư nhân và nếu 
những nguồn tài nguyên và lao động làm việc cho chính phủ 
được tự do phục vụ nhu cầu của những công dân kia. Bastiat 
giải thích rằng chính phủ chẳng làm được gì nếu không lấy các 
nguồn lực và lao động mà lĩnh vực tư đang sử dụng. 

Quan điểm thấu triệt, đơn giản và cực kì quan trọng đó là vũ 
khí mang tính lí thuyết, nhờ đó Bastiat có thể chỉ ra những sai 
lầm và mâu thuẫn trong những tư tưởng của cả phái bảo hộ lẫn 
phái xã hội chủ nghĩa. Vì vậy, trong những bài tiểu luận như 
“Phong phú và khan hiếm”, “Trở ngại vật và nguyên nhân”, 


và “Nỗ lực và kết quả”, ông chỉ ra rằng các rào cản và những 
biện pháp cấm đoán thương mại tự do chỉ dẫn tới đói nghèo mà 
thôiizo]. Ông nhấn mạnh rằng mỗi người trong chúng ta vừa là 
người tiêu dùng vừa là người sản xuất. 

Muốn tiêu thụ một món đồ, chúng ta phải tự làm hoặc làm 
ra một món hàng khác mà chúng ta nghĩ rằng một người nào 
đó sẽ trao đổi với món hàng mà chúng ta muốn. Là người tiêu 
dùng, chúng ta muốn càng có nhiều hàng và giá càng rẻ thì 
càng tốt. Nói cách khác, chúng ta muốn dư dật. Nhưng, là 
người sản xuất, chúng ta lại muốn món hàng mà chúng ta đưa 
ra thị trường ở trong tình trạng khan hiếm. Trong thị trường 
cạnh tranh công khai, nơi mà tất cả các cuộc trao đổi đều là tự 
nguyện, cách duy nhất để “tóm được” khách hàng và kiếm 
được thu nhập tạo điều kiện cho mỗi người chúng ta, đến lượt 
mình, trở thành người tiêu dùng, là cung cấp nhiều hàng hoá 
hơn, tốt hơn, rẻ hơn đối thủ cạnh tranh của mình. Bastiat cảnh 
báo rằng thay thế cho phương pháp này là mỗi người chúng ta, 
như người sản xuất, quay sang đề nghị chính phủ cho chúng ta 
những thứ thuộc quyền sở hữu của những người hàng xóm của 
chúng ta, tức là những thứ mà chúng ta không thể nhận được 
thông qua trao đổi hoà bình, bất bạo động trên thị trường. 


Đây là đường ranh giới nổi tiếng mà Bastiat vạch ra giữa 
cướp bóc bất hợp pháp và cướp bóc hợp pháp, cũng là trọng 
tâm của tác phẩm Luật pháp(21]. Mục đích của chính phủ, ông 
nói, chính là bảo đảm quyền sống, quyền tự do và tài sản của 
các cá nhân. Nếu không có sự bảo đảm như vậy thì đời sống của 
con người chỉ còn là cuộc sống nguyên thuỷ, đầy sợ hãi và lúc 
nào cũng chỉ lo tự vệ mà thôi, người hàng xóm nào cũng là kẻ 
thù tiềm ẩn, sẵn sàng cướp bóc tất cả những thứ do người khác 
làm ra. Nếu chính phủ chỉ làm một việc là bảo vệ các quyền của 


con người thì hoà bình sẽ thắng thế và người ta sẽ làm việc 
nhằm cải thiện đời sống của mình, họ sẽ liên kết với những 
người hàng xóm trong việc phần công lao động và trao đổi. 

Nhưng chính phủ cũng có thể quay sang chống lại những 
người mà nó có nhiệm vụ bảo vệ tài sản cho họ. Đây là lúc có 
thể xảy ra cướp bóc hợp pháp, trong đó quyền lực của chính 
phủ được nhiều cá nhân và các nhóm người sử dụng nhằm 
ngăn chặn các đối thủ, không cho họ tham gia cạnh tranh, cản 
trở cơ hội kinh doanh của những người khác ở trong và ngoài 
nước, và đo đó ăn cắp tài sản của dân chúng. Điều này, Bastiat 
khẳng định, là nguồn gốc và cơ sở của chủ nghĩa bảo hộ, của 
những biện pháp quản lí và thuế khoá có tính chất tái phân 
phối tài sản. 

Nhưng hậu quả của cướp bóc hợp pháp không chỉ là hợp 
pháp hoá về mặt chính trị hành vi trộm cắp và phá hoại đạo 
đức do xoá nhoà sự phân biệt giữa đúng và sai —- mà những hậu 
quả này có thể còn có tác động cực kì quan trọng và nguy hiểm 
đối với sự ổn định và thịnh vượng trong dài hạn của xã hội. 
Những chính sách như thế chắc chắn sẽ làm giảm sự thịnh 
vượng của xã hội. Bastiat khẳng định rằng bảo hộ thương mại, 
cản trở về mặt pháp lí trong lĩnh vực đối nội, thuế khoá có tính 
chất tái phân phối của cải cao hơn thuế suất tối thiểu cần cho 
việc bảo vệ một cách bình đẳng quyển của mỗi cá nhân đều làm 
suy giảm sản xuất và cạnh tranh trong xã hội. Khan hiếm thế 
chỗ cho phong phú. Hạn chế cạnh tranh làm cho hàng hoá 
cung cấp cho tất cả các thành viên trong xã hội giảm đi. Áp đặt 
hàng rào bảo hộ đối với ngoại thương hay quản lí sản xuất ở 
trong nước làm giảm số lượng hàng hoá nói chung và làm cho 
chúng trở nên đắt đỏ hơn. Cuối cùng, mọi người đều bị thiệt 
hại. Và bằng cách đó, Bastiat đi đến kết luận nổi tiếng răng nhà 


nước là câu chuyện tuyệt vời mà ở đó mỗi người đều tìm cách 
sống bằng chỉ phí do tất cả những người khác trả. 

Tại sao lại xảy ra cướp bóc hợp pháp? Bastiat tìm thấy hai 
nguồn gốc. Thứ nhất, như chúng ta đã thấy, một số người coi 
nó là phương tiện tìm kiếm của cải đễ dàng hơn là lao động và 
sản xuất. Họ sử dụng quyền lực chính trị để tái phân phối 
những thứ mà họ không muốn hoặc không có khả năng nhận 
được từ những người bên cạnh thông qua trao đổi tự nguyện 
trên thị trường. Nói cách khác, một trong những cơ sở của cướp 
bóc hợp pháp là tư tưởng ăn cắp bị hiểu sai. 


Nguồn gốc thứ hai của cướp bóc hợp pháp và nguy hiểm hơn 
nhiều là não trạng kiêu căng của những người nhận lãnh vai 
trò thiết kế xã hội. Thông qua những giai đoạn khác nhau, 
Bastiat chỉ ra rằng các nhà triết học trong lĩnh vực xã hội và 
chính trị coi nhân dân như là vật chất thụ động, tương tự cục 
đất sét, đợi người ta nhào nặn và tạo thành hình dáng, sắp xếp 
và đi chuyển theo thiết kế của giới tinh hoa tri thức. Bastiat chỉ 
ra rằng giới tỉnh hoa chính trị luôn luôn ca ngợi lí tưởng dân 
chủ, theo đó “nhân dân” chọn những người sẽ nắm quyền. 
Nhưng ngay khi quá trình bầu cử vừa chấm dứt, những người 
được bầu vào những chức vụ cao liền giành lấy quyền lập kế 
hoạch, chỉ đạo và kiểm soát tất cả các mặt của đời sống kinh tế 
và xã hội. Rõ ràng, nhiệm vụ của xã hội dân chủ hiện đại là 
định kì bổ nhiệm những người sẽ trở thành những kẻ cai trị độc 
tài của chúng ta. 

Đây có phải là cách sống của con người hay không? Cướp bóc 
bất hợp pháp và hợp pháp có phải là hình thức tổ chức xã hội 
duy nhất hay không? Bastiat trả lời: Không. Trong tác phẩm 
Hài hoà về kinh tế ông đã cố gắng giải thích bản chất và logic 
của hệ thống các hiệp hội nhân bản, hoà bình, dựa vào sản xuất 


và buôn bán. Các nhà sử học trong lĩnh vực tư tưởng kinh tế và 
những người phê bình Bastiat chỉ ra rằng tác phẩm này cho 
thấy mặc dù có tài năng sáng chói trong lĩnh vực báo chí, ông 
không phải là lí thuyết gia kinh tế nặng kí. Họ chỉ ra cách ông 
sử dụng hình thức của học thuyết lao động về giá trị hoặc lí 
thuyết sai về tiết kiệm, vốn và lãi suất[22!. 

Nhưng ngoài những sai sót và hạn chế vừa nói, Hài hoà về 
kinh tế vẫn là tác phẩm chứa đựng kiến thức thấu triệt. Tác 
phẩm này cố gắng đưa ra một tầm nhìn rộng lớn về các mối 
quan hệ nhân quả giữa việc làm, phần công lao động, trao đổi 
tự nguyện và người dân cùng giúp nhau cải thiện điều kiện 
sống của mình, cũng như tầm quan trọng của tài sản tư nhân, 
tự do cá nhân, và tự do thương mại, cả nội thương lẫn ngoại 
thương. Có tự do thì sẽ có hài hoà xã hội, vì mỗi người không 
còn coi hàng xóm là kẻ thù mà là đối tác trong quá trình cải 
thiện liên tục điều kiện sống của mình. Khi các mối quan hệ 
dựa trên sự chấp thuận và thoả thuận giữa các bên thì không 
thể có cướp bóc, mà chỉ có củng cố sự thịnh vượng, vì mỗi 
người đều làm việc để trao đổi với những người láng giềng của 
mình và có được những vật phẩm làm cho đời sống của mỗi 
người và mọi người đều được cải thiện. 

Nhìn vào giai đoạn khi mà Bastiat tập trung toàn bộ sức lực 
của mình cho cuộc tranh đấu vì tự do và thương mại tự do, có 
thể rút ra kết luận rằng cuộc đời ông đã thất bại. Cả khi ông còn 
sống cũng như sau khi ông mất, ở nước Pháp, cả tự do lẫn 
thương mại tự do vẫn nằm trong gọng kìm của chủ nghĩa bảo 
hộ và chủ nghĩa can thiệp, và chưa bao giờ đạt được mức độ tự 
do kinh tế như Vương quốc Anh trong suốt nửa sau của thế kỉ 
XIX. 


Nhưng cuộc đời của Bastiat phải được coi là thành công rực 


rỡ. Trong suốt 150 năm sau khi ông qua đời, mỗi thế hệ mới 
những người ủng hộ tự do kinh tế đều được các trước tác của 
ông truyền cảm hứng. Những câu chuyện ngụ ngôn và những 
bài tiểu luận vẫn tươi mới như thể chúng mới được viết trong 
ngày hôm qua, vì chúng nói về bản chất của sự hợp tác của con 
người và những nguy hiểm của việc xâm phạm của chính trị 
vào trật tự xã hội và trật tự của thị trường. 


Luật pháp 


Luật pháp đã bị bóp méo! Và quyền giám sát của nhà nước cũng bị tha 
hoá cùng với nó! Luật pháp, tôi nói, không chỉ đi chệch khỏi mục đích 
đúng đắn của nó, mà còn bị người ta sử dụng để thực hiện những mục 
đích hoàn toàn ngược lại! Luật pháp trở thành vũ khí của lòng tham đủ 
mọi kiểu! Không những không ngăn chặn được tội ác, mà chính luật pháp 
lại trở thành điều ác mà đáng lẽ nó phải trừng phạt! 

Nếu thật như thế, thì đây là sự kiện hết sức nghiêm trọng, và trách 
nhiệm đạo đức buộc tôi phải kêu gọi đồng bào của tôi chú ý đến nó. 


Cuộc sống là quà tặng của Chúa 


Chúng ta nhận được từ Chúa một món quà, món quà này 
chứa đựng tất cả những thứ khác. Món quà này là đời sống — 
đời sống vật chất, đời sống trí tuệ và đời sống đạo đức. 

Nhưng đời sống không thể tự duy trì. Chúa trao cho chúng ta 
trách nhiệm giữ gìn, phát triển và hoàn thiện nó. Để chúng ta 
có thể thực hiện điều này, Chúa đã cung cấp cho chúng ta một 
tập hợp những năng lực kì diệu. Và Chúa đã đặt chúng ta vào 
giữa những nguồn tài nguyên thiên nhiên khác nhau. Bằng 
năng lực của mình, ta xử lí những nguồn tài nguyên thiên 
nhiên này, biến chúng thành các sản phẩm, và sử dụng chúng. 
Đây là quá trình cần thiết để sự sống có thể đi theo con đường 
đã được vạch ra. 

Đời sống, năng lực, sản xuất — nói cách khác, cá tính, tự do, 
tài sản — chính là con người. Và bất chấp sự xảo quyệt của các 
nhà lãnh đạo chính trị khéo léo, ba món quà của Chúa vẫn có 
trước và đứng trên luật lệ do con người đặt ra. Cuộc sống, 


quyền tự đo và tài sản tồn tại trên đời không phải vì con người 
đã làm ra luật pháp. Ngược lại, cuộc sống, quyền tự do và tài 
sản đã có từ trước, và điều đó buộc người ta phải coi luật pháp 
là tối thượng. 


Luật pháp là gì? 


Vậy thì luật pháp là gì? Nó là tổ chức mang tính tập thể 
quyền bảo vệ một cách hợp pháp các quyền của cá nhân. 

Mỗi người chúng ta đều có quyền tự nhiên - do Chúa ban 
cho - để bảo vệ con người, quyền tự do và tài sản của mình. 
Đây là ba yêu cầu cơ bản của cuộc sống và việc gìn giữ mỗi 
quyền hoàn toàn phụ thuộc vào hai quyền còn lại. 

Năng lực của chúng ta không phải là phần mở rộng của cá 
nhân chúng ta hay sao? Và tài sản không phải là phần mở rộng 
của năng lực chúng ta hay sao? Nếu mỗi người đều có quyền 
bảo vệ, thậm chí bằng vũ lực — con người, quyền tự đo và tài 
sản của mình - thì có nghĩa là một nhóm người có quyền tổ 
chức và ủng hộ lực lượng chung nhằm bảo vệ những quyền này 
một cách thường xuyên và liên tục. Do đó, nguyên tắc của 
quyền tập thể - lí do cho sự tồn tại và tính hợp pháp của nó — 
là dựa trên quyền của cá nhân. Và lực lượng chung nhằm bảo vệ 
quyền tập thể này về mặt logic không có bất kì mục đích hay 
nhiệm vụ nào khác ngoài nhiệm vụ và mục đích mà nó hành 
động như lực lượng thay thế. Như vậy, vì cá nhân không thể sử 
dụng vũ lực một cách hợp pháp nhằm chống lại con người, 
quyền tự do hay tài sản của cá nhân, thì lực lượng chung - với 
cùng lí do đó - không thể được sử dụng một cách hợp pháp 
nhằm giết người, làm mất quyền tự do hoặc tài sản của một cá 
nhân hay một nhóm người. 


Sử dụng sai vũ lực như thế, trong cả hai trường hợp, đều trái 
với tiền đề của chúng ta. Chúng ta được ban cho vũ lực là để bảo 
vệ các quyền cá nhân của chính chúng ta. Ai đám nói rằng vũ 
lực được ban cho chúng ta là để huỷ hoại các quyền như thế của 
những người đồng bào của chúng ta? Vì không người nào hành 
động riêng rẽ mà lại có thể sử dụng vũ lực một cách hợp pháp 
nhằm huỷ hoại các quyền của những người khác, thì nếu 
nguyên tắc đó cũng được áp dụng cho lực lượng chung, tức là 
sự kết hợp có tổ chức các lực lượng của từng cá nhân, có hợp 
logic hay không? 

Nếu đúng như thế, thì không có gì hiển nhiên hơn là: Luật 
pháp là tổ chức để bảo vệ một cách hợp pháp các quyền tự 
nhiên. Đấy là dùng lực lượng chung thay thế cho lực lượng của 
cá nhân. Và lực lượng chung này chỉ làm những việc mà lực 
lượng của cá nhân có quyền tự nhiên và hợp pháp để làm: bảo 
vệ con người, bảo vệ quyền tự do và tài sản; để giữ gìn quyền 
của mỗi người và làm cho công lí ngự trị trên tất cả chúng ta. 


Chính phủ công chính và bền vững 


Nếu quốc gia được xây dựng trên cơ sở như thế thì tôi nghĩ 
rằng trật tự sẽ giữ thế thượng phong trong quan hệ giữa người 
với người, cả trong suy nghĩ cũng như trong hành động. Tôi 
nghĩ rằng quốc gia như vậy sẽ có chính phủ cực kì đơn giản, dễ 
được chấp nhận, không tốn kém, nhỏ gọn, không áp bức, công 
chính và bền vững nhất mà ta có thể tưởng tượng được —- dù 
hình thức chính trị của nó có như thế nào đi nữa. 

Dưới một chính quyền như vậy, mọi người sẽ hiểu rằng mình 
có tất cả các đặc quyền cũng như trách nhiệm về cuộc sống của 
mình. Nếu người ta được tôn trọng, được tự do làm việc và 


thành quả lao động của mình được bảo vệ, không bị tấn công 
một cách bất công thì không ai có thể có bất cứ phàn nàn gì về 
chính phủ hết. Khi thành công, chúng ta sẽ không phải cảm ơn 
nhà nước vì sự thành công của chúng ta. Và ngược lại, khi thất 
bại, chúng ta sẽ không còn nghĩ đến việc đổ lỗi cho nhà nước vì 
sự bất hạnh của mình, cũng như người nông dân sẽ không đổ 
lỗi cho nhà nước vì mưa đá hay sương giá. Người ta chỉ cảm 
nhận được nhà nước vì phúc lành vô giá của sự an toàn do 
chính phủ được hình thành dựa trên khái niệm như thế. 

Có thể nói thêm rằng do nhà nước không can thiệp vào 
những vấn đề riêng tư, nhu cầu của chúng ta và việc thoả mãn 
những nhu cầu đó sẽ tự diễn ra theo đúng logic. Chúng ta sẽ 
không thấy những gia đình nghèo theo đuổi con đường học vấn 
trước khi tìm được bánh mì. Chúng ta sẽ không thấy các thành 
phố đông dân sống bám vào vùng nông thôn, cũng không thấy 
những vùng nông thôn đông dân sống bám vào các thành phố. 
Chúng ta sẽ không thấy những vụ dịch chuyển lớn về vốn, lao 
động và dân cư do những quyết định của cơ quan lập pháp gây 
ra. 


Những vụ dịch chuyển do nhà nước tạo ra làm cho nguồn 
sống của chúng ta trở thành không chắc chắn và không ổn 
định. Hơn nữa, những hành động này làm cho chính phủ phải 
gánh thêm trách nhiệm. 


Luật pháp bị bóp méo hoàn toàn 


Nhưng đáng tiếc là, luật pháp không tự giới hạn trong những 
chức năng phù hợp của nó. Và một khi đã vượt quá chức năng 
phù hợp của mình, thì nó không chỉ làm như vậy trong một số 
vấn đề vụn vặt và còn gây tranh cãi. Luật pháp đi xa hơn thế, nó 


đã hành động trái ngược hẳn với mục đích của chính mình. 
Luật pháp được người ta sử dụng nhằm tiêu diệt những mục 
tiêu của chính nó: Nó được người ta sử dụng nhằm tiêu diệt 
công lí mà đáng lẽ nó phải giữ gìn, nó được sử dụng nhằm hạn 
chế và tiêu diệt các quyền mà mục đích của nó là phải tôn 
trọng. Luật pháp đặt các lực lượng tập thể vào tay những kẻ vô 
đạo đức, những kẻ muốn bóc lột con người, bóc lột quyền tự do 
và tài sản của người khác mà không phải chịu bất cứ rủi ro nào. 
Nó biến cướp bóc thành quyền nhằm bảo vệ nạn cướp bóc. Và 
biến việc bảo vệ hợp pháp thành tội ác, nhằm trừng phạt quyền 
bảo vệ hợp pháp. 

Việc bóp méo luật pháp được thực hiện như thế nào? Và kết 
quả sẽ ra sao? 


Luật pháp bị bóp méo vì hai nguyên nhân hoàn toàn khác 
nhau: tham lam một cách ngu ngốc và lòng từ bi sai lầm. Xin 
nói về cái thứ nhất. 


Khuynh hướng sai lầm của nhân loại 


Tự bảo tồn và tự phát triển là khát vọng chung của tất cả mọi 
người. Và nếu như mọi người đều được sử dụng không hạn chế 
năng lực của mình và tự do định đoạt thành quả lao động của 
mình thì tiến bộ xã hội sẽ diễn ra liên tục, không bị gián đoạn 
và không bao giờ ngừng. 

Nhưng có một khuynh hướng khác cũng là khuynh hướng 
chung của mọi người. Khi có điều kiện thì bao giờ họ cũng 
muốn được sống và phát đạt mà người khác phải trả giá. Đây 
không phải là một lời buộc tội thiếu căn cứ. Nó cũng không 
phải là do tâm hồn tăm tối và thiếu khoan dung nói ra. Những 


cuốn lịch sử về loài người là vật chứng cho sự thật đó: những 
cuộc chiến tranh liên miên, đi dân hàng loạt, ngược đãi tôn 
giáo, chế độ nô lệ ở khắp mọi nơi, gian lận thương mại và 
những cơ sở độc quyền. Những ham muốn chết người này bắt 
nguồn từ ngay trong bản chất của con người — trong bản năng 
nguyên thuỷ, phổ quát và không cưỡng lại được, tức là cái bản 
năng thúc đẩy người ta thoả mãn dục vọng của mình với ít đau 
đớn nhất. 


Tài sản và cướp bóc 


Người ta chỉ có thể sống và đáp ứng nhu cầu của mình bằng 
cách lao động không ngừng, bằng cách không ngừng áp dụng 
những năng lực của mình vào các nguồn tài nguyên thiên 
nhiên. Đây chính là nguồn gốc của tài sản. 

Nhưng còn có sự thật là người ta có thể sống và đáp ứng nhu 
cầu của mình bằng cách tước đoạt và tiêu thụ sản phẩm lao 
động của người khác. Đây là nguồn gốc của cướp bóc. 


Bây giờ, vì con người tự nhiên là có xu hướng trốn tránh đau 
đớn - và vì lao động chính là đau đớn — cho nên người ta tìm 
cách cướp bóc khi cướp bóc nhẹ nhàng hơn là lao động. Lịch sử 
cho thấy điều này khá rõ. Và trong những điều kiện như thế, 
tôn giáo cũng như đạo đức đều không thể chặn đứng được nó. 

Vậy, khi nào thì cướp bóc chấm dứt? Cướp bóc chấm đứt khi 
nó đau đớn hơn và nguy hiểm hơn là lao động. 


Trong trường hợp như thế, rõ ràng là mục đích đúng đắn của 
luật pháp là sử dụng sức mạnh của lực lượng tập thể để ngăn 
chặn xu hướng sai lầm chết người là cướp chứ không làm. Tất 
cả các biện pháp của luật pháp là phải bảo vệ tài sản và trừng 


phạt cướp bóc. 

Nhưng, nói chung, pháp luật được một người hay một giai 
cấp làm ra. Và vì luật pháp không thể hoạt động nếu không 
được lực lượng thống trị cho phép và ủng hộ, cho nên lực lượng 
này phải được giao vào tay những người làm ra luật. 


Sự kiện này, cùng với xu hướng sai lầm chết người vốn có 
sản trong tim của mỗi người là thoả mãn nhu cầu của mình với 
ít nỗ lực nhất có thể là nguyên nhân dẫn đến việc bóp méo luật 
pháp diễn ra hầu như ở khắp nơi. Vì vậy, dễ hiểu vì sao luật 
pháp, đáng lẽ phải ngăn chặn bất công thì lại trở thành vũ khí 
bất khả chiến bại của bất công. Dễ hiểu vì sao luật pháp lại được 
chính các nhà lập pháp sử dụng nhằm thủ tiêu —- ở mức độ khác 
nhau, trong số những người dân nằm dưới quyền cai trị của họ 
- sự tự chủ của cá nhân bằng chế độ nô lệ, quyền tự do của cá 
nhân bằng bộ máy áp bức và tài sản cá nhân bằng cách cướp 
bóc. Người ta làm như thế là vì lợi ích của những người làm ra 
luật và tương xứng với quyền lực mà người đó nắm giữ. 


Những nạn nhân của cướp bóc hợp pháp 


Người dân đương nhiên là sẽ đứng lên chống lại bất công mà 
họ là nạn nhân. Vì vậy, khi cướp bóc được luật pháp tổ chức 
nhằm phục vụ lợi ích của những người làm ra luật thì tất cả các 
giai cấp bị cướp bóc đều tìm những biện pháp - hoà bình hay 
cách mạng - để có thể tham gia vào quá trình ban hành luật 
pháp. Tuyỳ vào mức độ giác ngộ, trong khi tìm cách tranh giành 
quyển lực chính trị, các giai cấp bị cướp bóc có thể đề xuất một 
trong hai mục đích hoàn toàn khác nhau: Họ có thể muốn 
chấm dứt nạn cướp bóc hợp pháp hoặc muốn tham gia vào quá 
trình này. 


Nếu tuyệt đại đa số các nạn nhân của nạn cướp bóc hợp pháp 
— trong khi giành giật quyền ban hành luật pháp - lại ủng hộ 
mục đích thứ hai thì đấy là đại hoạ cho quốc gial 

Khi chuyện đó chưa xảy ra, thiểu số tìm cách cướp bóc hợp 
pháp đa số, khi quyền tham gia vào việc ban hành luật pháp 
nằm trong tay vài người thì đây là hiện tượng phổ biến. Nhưng 
sau đó, tham gia vào việc ban hành luật pháp trở thành công 
việc của tất cả mọi người. Và người ta tìm cách cân bằng những 
lợi ích xung đột bằng cách làm cho nạn cướp bóc trở nên phổ 
quát. Không những không đào tận gốc trốc tận rễ bất công 
trong xã hội, mà họ còn làm cho bất công trở thành hiện tượng 
phổ biến. 

Ngay sau khi các giai cấp bị cướp bóc giành được quyền lực 
chính trị, họ liền thiết lập hệ thống đàn áp các giai cấp khác. 
Họ không xoá bỏ nạn cướp bóc hợp pháp (Mục tiêu này sẽ đòi 
hỏi mức độ giác ngộ cao hơn mức độ mà họ đang có). Không 
những thế, họ còn “thi đua” với những người tiền nhiệm độc 
ác của mình bằng cách tham gia vào vụ cướp bóc hợp pháp này, 
thậm chí ngay cả khi nó trái ngược với lợi ích của chính họ. 

Trước khi vương quốc của công lí xuất hiện, đường như mỗi 
người đều bị báo thù một cách tàn nhẫn - một số, vì sự độc ác 
của họ, còn số khác thì vì sự thiếu hiểu biết của họ. 


Kết quả của cướp bóc hợp pháp 
Không gì có thể làm xã hội thay đổi lớn hơn và đưa vào xã 
hội cái ác lớn hơn là biến luật pháp thành công cụ cướp bóc. 


Việc xuyên tạc luật pháp như thế sẽ gây ra những hậu quả 
như thế nào? Phải viết mấy tập sách mới mô tả hết. Vì vậy 


chúng ta phải hài lòng với việc chỉ ra những hậu quả ấn tượng 
nhất. 

Trước hết, nó làm cho người ta không còn phân biệt được 
công lí và bất công. 

Nếu luật pháp không được tôn trọng, ở một mức độ nhất 
định nào đó, thì xã hội không thể tồn tại được. Biện pháp an 
toàn nhất làm cho người ta tôn trọng luật pháp là làm cho luật 
pháp đáng được tôn trọng. Khi luật pháp và đạo đức mâu thuẫn 
với nhau thì người công dân đứng trước lựa chọn khắc nghiệt: 
đánh mất ý thức về đạo đức hoặc không tôn trọng luật pháp 
nữa. Hai cái xấu này đều gây ra hậu quả như nhau và người ta 
sẽ khó lựa chọn. 

Bản chất của luật pháp là duy trì công lí. Trong tâm trí của 
đa số người, luật pháp và công lí là một và chẳng khác gì nhau. 
Tất cả chúng ta đều có thiên hướng tin rằng cái gì hợp pháp thì 
cũng là chính đáng. Niềm tin này phổ biến đến nỗi nhiều người 
có quan niệm sai lầm cho rằng sự kiện nào đó là “chính đáng” 
vì luật pháp quy định như thế. Vì vậy, muốn làm cho cướp bóc 
trở thành chính đáng và thiêng liêng thì chỉ cần ban hành và 
phê chuẩn luật lệ là được. Chế độ nô lệ, những biện pháp hạn 
chế và cơ sở độc quyền được không chỉ những người hưởng lợi 
mà cả những người bị chúng làm cho đau khổ ủng hộ. 


Số phận của những người không tuân phục 


Nếu bạn cảm thấy nghỉ ngờ tính đạo đức của các thiết chế đó 
thì người ta sẽ tuyên bố như đỉnh đóng cột rằng: “Bạn là một 
nhà cải cách, một người không tưởng, một lí thuyết gia, một 
người có tư tưởng lật đổ nguy hiểm; bạn có thể làm lung lay 


nền tảng của xã hội”. Nếu bạn giảng dạy đạo đức hay chính trị 
học thì sẽ có những tổ chức của nhà nước kiến nghị với chính 
phủ tư tưởng đại loại như sau: “Không nên tiếp tục dạy môn 
khoa học đó chỉ từ quan điểm của thương mại tự do (của quyền 
tự do, của quyền sở hữu và của công lí) như từ trước đến nay 
nữa. Chỉ được giảng dạy môn khoa học này theo quan điểm của 
các sự kiện và pháp luật điều tiết ngành công nghiệp Pháp (sự 
kiện và luật pháp mâu thuẫn với quyền tự do, quyền sở hữu, và 
công lí). Nghĩa là các chức danh giảng dạy do nhà nước tài trợ, 
các vị giáo sư phải hết sức kiểm chế, không được gây nguy 
hiểm, dù là nhỏ nhất, cho sự tôn trọng luật pháp hiện 
hành” (231. 


Do đó, nếu có luật công nhận chế độ nô lệ hay độc quyền, áp 
bức hay cướp bóc, dù hình thức có như thế nào, thì cũng không 
được nhắc tới. Vì làm sao có thể nhắc tới nó mà không làm 
giảm thái độ tôn trọng của người ta đối với nó? Hơn thế nữa, 
đạo đức và kinh tế chính trị học phải được dạy theo quan điểm 
của bộ luật này, với giả thiết cho rằng nó phải là công chính chỉ 
đơn giản vì nó là luật. 

Ảnh hưởng khác của việc xuyên tạc luật pháp đầy kịch tính 
này là nó gán cho các đam mê và xung đột chính trị và chính trị 
nói chung ý nghĩa đã bị thổi phồng. 

Tôi có thể chứng minh nhận định này bằng hàng ngàn cách. 
Nhưng, bằng cách minh hoa, tôi sẽ tự giới hạn vào chủ đề mà 
thời gian gần đây đã chiếm tâm trí của tất cả mọi người: phổ 
thông đầu phiếu. 


Ai phán xét? 


Các tín đồ của trường phái tư tưởng của Rousseau — những 
người tự coi mình là rất tiến bộ, nhưng tôi coi họ là lạc hậu tới 
hai mươi thế kỉ — sẽ không đồng ý với tôi về vấn đề này. Nhưng 
phổ thông đầu phiếu - với ý nghĩa chặt chẽ nhất của từ này — 
không phải là một trong những tín điều thiêng liêng mà kiểm 
tra hay nghi ngờ nó đã là tội ác rồi. Trên thực tế, có thể đưa ra 
những ý kiến phản đối nghiêm túc đối với quyền phổ thông đầu 
phiếu. 

Trước hết, từ “phổ thông” che giấu một sai lầm hiển nhiên. 
Ví dụ, ở Pháp có 36 triệu người. Do đó, để thực hiện quyền phổ 
thông đầu phiếu thì phải có 36 triệu cử tri. Nhưng hệ thống mở 
rộng nhất cũng chỉ cho phép 9 triệu người đi bầu cử mà thôi. 
Cứ bốn người thì có ba người bị loại. Và hơn thế nữa, họ bị 
người thứ tư loại ra. Người thứ tư này dùng nguyên tắc không 
đủ năng lực làm lí do loại bỏ, không cho những người khác 
tham gia bầu cử. 


Lúc đó, phổ thông đầu phiếu có nghĩa là phổ thông đầu 
phiếu cho những người có năng lực. Nhưng vẫn còn câu hỏi sau 
đây: Ai là người có năng lực? Chỉ có trẻ vị thành niên, phụ nữ, 
người điên và những người phạm các tội ác lớn nào đó mới bị 
coi là những người không có năng lực? 


Lí do làm cho bầu cử trở thành hạn chế 


Xem xét kĩ hơn đề tài này cho chúng ta thấy động cơ dùng 
giả định về không đủ năng lực làm cơ sở cho quyền bỏ phiếu. 
Động cơ là cử tri hay người đi bầu cử không thực hiện quyền 
này cho bản thân mình, mà cho tất cả mọi người. 


Về mặt này, các hệ thống bầu cử mở rộng nhất và các hệ 


thống bầu cử hạn chế chẳng khác gì nhau. Chúng chỉ khác nhau 
ở chỗ cái gì được coi là bất lực. Không có sự khác biệt về nguyên 
tắc, chỉ có khác biệt về mức độ. 

Nếu như các đảng viên cộng hoà theo trường phái tư tưởng 
Hi Lạp và La Mã ngày nay đòi hỏi - người ta có quyền phổ 
thông đầu phiếu ngay từ khi chào đời - thì không cho phụ nữ 
và trẻ em tham gia bầu cử là bất công. Tại sao lại không cho? 
Bởi vì họ bị coi là không đủ năng lực. Và tại sao không đủ năng 
lực lại là lí do để không cho người ta bỏ phiếu? Bởi không chỉ cử 
tri đi bầu cử phải gánh chịu hậu quả của lá phiếu của mình, vì 
mỗi lá phiếu động chạm và ảnh hưởng đến tất cả mọi người 
trong toàn bộ cộng đồng, bởi các thành viên trong cộng đồng 
có quyền yêu cầu một số biện pháp bảo vệ trước những hành 
động mà phúc lợi và sự tồn tại của họ phụ thuộc vào. 


Câu trả lời là giới hạn luật 


Tôi biết có thể trả lời như thế nào, biết những lời phản bác có 
thể được đưa ra. Nhưng đây không phải là chỗ tranh cãi về vấn 
đề như thế. Tôi muốn chỉ đơn giản nhận xét ở đây rằng cuộc 
tranh cãi về phổ thông đầu phiếu (cũng như về hầu hết các vấn 
đề chính trị khác) tức là cuộc tranh cãi đang khuấy động, kích 
thích và lật đổ các quốc gia, sẽ mất đi gần như tất cả tầm quan 
trọng của nó nếu luật pháp luôn là cái mà nó phải là. 


Trên thực tế, nếu luật pháp chỉ là để bảo vệ tất cả mọi người, 
tất cả các quyền tự do và tất cả tài sản; nếu luật pháp chỉ là sự 
kết hợp có tổ chức của quyền tự vệ của cá nhân; nếu luật pháp 
là sự cản trở, ngăn chặn, trừng phạt tất cả những sự áp bức và 
cướp bóc - thì chúng ta, những người công dân có còn tranh 
luận nhiều về quy mô của quyền bầu cử nữa không? 


Trong hoàn cảnh như thế, chả lẽ quy mô của quyền bầu cử sẽ 
gây nguy hiểm cho lợi ích tối thượng, cho nền hoà bình xã hội 
hay sao? Chả lẽ những giai cấp không có quyền bầu cử sẽ không 
chịu chờ đợi trong hoà bình quyền được bầu cử của mình hay 
sao? Chả lẽ những người có quyền bỏ phiếu sẽ bảo vệ đặc quyền 
của họ một cách quyết liệt hay sao? 

Nếu luật pháp chỉ làm những chức năng phù hợp của nó thì 
mọi người sẽ quan tâm tới luật pháp như nhau. Chả lẽ không 
phải rõ ràng là, trong những hoàn cảnh như thế, những người 
đã bỏ phiếu có thể gây phiền hà cho những người không bỏ 
phiếu ư? 


Tư tưởng cực kì sai lầm của cướp bóc hợp pháp 


Nhưng mặt khác, xin hãy tưởng tượng là nguyên tắc cực kì 
sai lầm sau đây đã được áp dụng: Lấy cớ là tổ chức, chỉnh đốn, 
bảo vệ hoặc khuyến khích, luật pháp lấy tài sản của người này 
và đem cho người khác; luật pháp lấy của cải của tất cả mọi 
người và đem cho một số ít người —- nông dân, các nhà sản 
xuất, các chủ tàu, các nghệ sĩ, hay diễn viên thì cũng thế. Trong 
những hoàn cảnh như thế, chắc chắn là giai cấp nào cũng sẽ 
muốn nắm được luật pháp và làm thế là hợp lí. 

Những giai cấp bị loại ra sẽ đòi quyền bầu cử với thái độ giận 
đữ - và sẽ lật đổ xã hội nếu không nhận được quyền đó. Lúc đó, 
ngay cả những người ăn mày và những kẻ lang thang cũng sẽ 
chứng minh cho bạn biết rằng họ cũng có quyền bầu cử mà 
không ai có thể phủ nhận được. Họ sẽ nói với bạn: 

“Chúng tôi không thể mua rượu, thuốc lá hay muối mà 
không phải đóng thuế. Và luật pháp lại cho phép lấy một phần 


thuế mà chúng tôi đóng để cấp cho những người giàu có hơn 
chúng tôi - dưới dạng đặc quyền đặc lợi hay trợ cấp. Còn một 
số người khác thì sử dụng luật pháp nhằm nâng giá bánh mì, 
thịt, sắt hoặc vải vóc. Như vậy, vì tất cả những người khác đều 
sử dụng luật pháp vì lợi ích riêng của mình, cho nên chúng tôi 
cũng muốn sử dụng luật pháp vì lợi ích của chúng tôi. Chúng 
tôi yêu cầu luật pháp quyền được cứu trợ, nghĩa là cướp bóc vì 
người nghèo. Muốn có được quyền này, chúng tôi cũng phải trở 
thành cử tri và trở thành các nhà lập pháp để có thể tổ chức Hội 
Ăn Mày rộng khắp cho giai cấp của chúng tôi, như các vị đã tổ 
chức Hội Bảo Vệ rộng khắp cho giai cấp của quý vị. Xin đừng 
nói với chúng tôi, những kẻ ăn mày, rằng các vị sẽ hành động 
vì chúng tôi rồi sau đó làm như ông Mimerel để xuất - cho 
chúng tôi 6oo.ooo franc để chúng tôi không quậy phá nữa - có 
khác gì ném cho chúng tôi cục xương. Chúng tôi có những yêu 
sách khác. Dù sao mặc lòng, chúng tôi mong muốn tự mình 
thương lượng cũng như các giai cấp khác tự thương lượng cho 
họ vậy!” 


Trả lời sao đây! 


Luật pháp bị bóp méo gây ra xung đột 


Khi người ta còn thừa nhận rằng có thể lái luật pháp ra khỏi 
mục đích thực sự của nó - nghĩa là có thể vi phạm chứ không 
bảo vệ quyền sở hữu - thì lúc đó tất cả mọi người đều sẽ muốn 
tham gia vào việc ban hành luật pháp, để bảo vệ mình khỏi nạn 
cướp bóc hoặc sử dụng luật để cướp bóc. Những câu hỏi mang 
tính chính trị bao giờ cũng có thể gây tổn hại lại giữ thế thượng 
phong và bao trùm lên tất cả. Sẽ có đấu tranh ở trước cửa Lâu 
đài Lập pháp, và cuộc đấu tranh ở bên trong cũng sẽ không 


kém phần quyết liệt. Chẳng cần phải nghiên cứu những sự kiện 
được tiết lộ trong cơ quan lập pháp của Pháp và Anh mới biết 
được chuyện này; chỉ cần hiểu được vấn đề là đã biết câu trả lời 
rồi. 

Có cần phải đưa ra bằng chứng chứng minh rằng sự xuyên 
tạc một cách trắng trợn luật pháp như thế là nguồn gốc không 
bao giờ đứt của thù hận và bất hoà; và có thể đưa xã hội đến chỗ 
điệt vong? Nếu cần bằng chứng như thế thì hãy nhìn vào Hoa 
Kì [năm 1850]. Không có nước nào trên thế giới mà luật pháp 
lại được giữ trong lĩnh vực thích hợp đến như thế: bảo vệ quyền 
tự đo và tài sản của mỗi người. Kết quả là đường như không có 
nước nào trên thế giới mà trật tự xã hội dựa vào lại được xây 
dựng trên nền tảng vững chắc đến như thế. Nhưng ngay cả ở 
Hoa Kì vẫn có hai vấn đề — chỉ có hai thôi — luôn đe doạ hoà 
bình trong xã hội. 


Chế độ nô lệ và thuế quan là cướp bóc 


Hai vấn đề này là gì? Đấy là chế độ nô lệ và thuế quan. Đây là 
hai vấn đề duy nhất mà luật pháp - trái với tỉnh thần chung 
của nước cộng hoà Hoa Kì — đóng vai trò của một kẻ cướp bóc. 


Chế độ nô lệ là vi phạm — được pháp luật cho phép — quyền 
tự do. Thuế quan mang tính bảo hộ là vi phạm —- được pháp 
luật cho phép — quyển sở hữu tài sản. 

Sự kiện đáng chú ý nhất là tội phạm kép hợp pháp này - đi 
sản đáng buồn từ Cựu Thế giới - là vấn đề duy nhất có thể — và 
có lẽ sẽ —- dẫn Liên minh đến sụp đổ. Thật không thể tưởng 
tượng nổi ngay tại trung tâm của một xã hội lại có sự kiện đáng 
kinh ngạc hơn sự kiện này: Luật pháp trở thành công cụ của bất 


công. Và nếu sự kiện này tạo ra những hậu quả khủng khiếp cho 
Hoa Kì —nơi mà mục đích phù hợp của luật pháp chỉ bị bóp méo 
trong các trường hợp cụ thể là chế độ nô lệ và thuế quan - thì 
hậu quả đối với châu Âu, nơi bóp méo luật pháp đã trở thành 
nguyên tắc, trở thành hệ thống, sẽ như thế nào? 


Hai hình thức cướp bóc 


De Montalembert [chính khách và nhà văn] sử dụng tư 
tưởng trong lời tuyên bố nổi tiếng của Carlier, đã nói: “Chúng 
ta phải chiến đấu chống lại chủ nghĩa xã hội”. Ông ta hiểu chủ 
nghĩa xã hội theo định nghĩa do Charles Dupin đưa ra, nghĩa là: 
Chúng ta phải chiến đấu chống lại nạn cướp bóc”. 

Ông ta nói về nạn cướp bóc nào? Vì ở đây có hai hình thức 
cướp bóc; hợp pháp và bất hợp pháp. 


Tôi không nghĩ rằng có thể gọi cướp bóc bất hợp pháp, như 
ăn cắp hay lừa bịp — tức là những hiện tượng bị luật hình sự 
định nghĩa, xem xét và trừng phạt —- là chủ nghĩa xã hội được. 
Đây không phải là hình thức cướp bóc có thể đe đoạ một cách 
có hệ thống những nền tảng căn bản của xã hội. Dù sao mặc 
lòng, cuộc chiến chống lại hình thức cướp bóc này không chờ 
đợi mệnh lệnh của mấy quý ông nói trên. Từ rất lâu trước cuộc 
Cách mạng tháng Hai năm 18⁄8 - rất lâu trước khi chủ nghĩa 
xã hội xuất hiện — nước Pháp đã có cảnh sát, quan toà, nhà tù 
và máy chém với mục đích là đấu tranh chống lại nạn cướp bóc 
bất hợp pháp. Chính luật pháp đang tiến hành cuộc chiến tranh 
này, ý kiến và mong ước của tôi cũng là nước Pháp phải có thái 
độ như thế đối với nạn cướp bóc. 


Luật pháp bảo vệ nạn cướp bóc 


Nhưng luật pháp không phải lúc nào cũng làm điều đó. Đôi 
khi luật pháp bảo vệ và tham gia cướp bóc. Nghĩa là những 
người thu được lợi không cảm thấy xấu hổ, bất chấp nguy hiểm 
và không chần chừ, mà nếu khác đi thì có thể ảnh hưởng tới 
hành động của họ. Đôi khi luật pháp đưa tất cả bộ máy quan 
toà, cảnh sát, nhà tù nhằm phục vụ cho bọn cướp bóc và coi 
nạn nhân - khi anh ta bảo vệ mình - là kẻ tội phạm. Tóm lại, 
đây là cướp bóc hợp pháp, và không nghi ngờ gì răng de 
Montalembert nói về hình thức cướp bóc này. 

Nạn cướp bóc hợp pháp như thế có thể chỉ là vết nhơ duy 
nhất trong những biện pháp lập pháp của nhân dân. Nếu đúng 
như thế thì tốt nhất nên xoá bỏ nó với ít ngôn từ và tố cáo nhất 
mặc kệ những lời phản đối om sòm của những nhóm lợi ích. 


Làm sao xác định được cướp bóc hợp pháp 


Nhưng, làm sao xác định được cướp bóc hợp pháp? Quá đơn 
giản. Chỉ cần xem luật pháp có lấy những cái thuộc về một số 
người nào đó và đem cho những người mà chúng không thuộc 
về. Chỉ cần xem luật pháp có làm lợi cho công dân này mà công 
dân khác phải trả giá bằng cách làm cái điều mà tự người công 
dân kia không thể làm mà không phạm tội. 

Lúc đó chỉ cần huỷ bỏ đạo luật này ngay lập tức, vì nó không 
chỉ là cái ác mà nó còn là nguồn gốc màu mỡ cho những cái ác 
tiếp theo vì nó sinh ra đàn áp. Nếu đạo luật như thế - chỉ là 
trường hợp riêng lẻ — mà không bị xoá bỏ ngay lập tức, thì nó 
sẽ lan ra, sẽ nhân lên và sẽ phát triển thành hệ thống. 


Người được hưởng lợi từ bộ luật này sẽ tiếp tục phàn nàn 


trong khi bảo vệ những quyền mà anh ta vừa nhận được. Người 
đó sẽ tuyên bố rằng nhà nước có trách nhiệm bảo vệ và khuyến 
khích ngành nghề của anh ta; thủ tục này làm giàu cho nhà 
nước vì ngành nghề được bảo vệ có khả năng chi nhiều hơn và 
trả cho những người công nhân nghèo khó mức lương cao hơn. 

Đừng nghe những lời nguy biện như thế của những nhóm lợi 
ích. Chấp nhận những luận cứ như thế là biến cướp bóc thành 
hệ thống. Trên thực tế, điều đó đã xảy ra rồi. Ảo tưởng hiện nay 
là có thể làm cho mỗi người đều giàu lên trong khi người khác 
phải trả giá, là biến cướp bóc thành phổ biến mà lại giả vờ như 
đang tiến hành tổ chức nó. 


Cướp bóc hợp pháp có nhiều tên gọi 


Có thể cướp bóc hợp pháp bằng rất nhiều cách. Do đó chúng 
ta có vô số kế hoạch tổ chức việc cướp bóc: thuế quan, chủ 
nghĩa bảo hộ, tiền trợ cấp, thưởng, thuế luỹ tiến, trường công 
lập, bảo đảm công ăn việc làm, lợi tức được bảo đảm, lương tối 
thiểu, quyền được nhận cứu trợ, quyền có phương tiện lao 
động, vay không trả lãi v.v. và v.v. Tất cả những kế hoạch này 
gộp lại — với mục tiêu chung là cướp bóc hợp pháp — chính là 
chủ nghĩa xã hội. 

Bây giờ, vì theo định nghĩa này thì chủ nghĩa xã hội là một 
loạt giáo điều, làm sao tấn công được chủ nghĩa xã hội nếu 
không dùng chiến tranh của các giáo điều? Nếu bạn cho rằng lí 
thuyết xã hội chủ nghĩa là sai, vô lí và độc ác thì xin hãy bác bỏ 
nó. Càng sai, càng vô lí, càng độc ác thì càng dễ bác bỏ. Trên 
hết, nếu bạn muốn trở nên mạnh mẽ, xin hãy bắt đầu bằng 
cách đào tận gốc trốc tận rễ ngay cả những mảnh nhỏ nhất của 
chủ nghĩa xã hội có thể lọt vào quá trình xây dựng luật pháp 


của bạn. Đấy không phải là nhiệm vụ nhẹ nhàng. 


Chủ nghĩa xã hội là cướp bóc hợp pháp 


De Montalembert bị cáo buộc là muốn tấn công chủ nghĩa xã 
hội bằng lực lượng bạo tàn. Cần phải miễn cho ông lời cáo buộc 
như thế vì ông đã nói một cách đơn giản: “Cuộc chiến đấu mà 
chúng ta phải tiến hành chống chủ nghĩa xã hội phải phù hợp 
với luật pháp, danh dự và công lí”. 

Nhưng tại sao De Montalembert không nhận thấy rằng ông 
đã đưa mình vào vòng tròn ma thuật? Sử dụng luật pháp để 
chống chủ nghĩa xã hội ư? Nhưng chính chủ nghĩa xã hội lại 
dựa trên luật pháp. Những người xã hội chủ nghĩa muốn đưa 
vào thực tiễn cướp bóc hợp pháp chứ không phải cướp bóc bất 
hợp pháp. Những người xã hội chủ nghĩa, tương tự tất cả những 
người ưa thích độc quyền khác, đều muốn biến luật pháp trở 
thành vũ khí của họ. Một khi luật pháp đã nằm trong tay chủ 
nghĩa xã hội rồi thì làm sao có thể sử dụng luật pháp để chống 
lại chủ nghĩa xã hội? Vì khi cướp bóc đã được luật pháp tiếp tay 
thì nó không còn sợ toà án, không còn sợ cảnh sát và nhà tù 
nữa. Chẳng những thế, nó còn kêu gọi cảnh sát, toà án, nhà tù 
giúp sức nữa. 

Muốn ngăn chặn điều đó, bạn sẽ ngăn chặn, không cho phái 
xã hội chủ nghĩa tham gia vào việc lập pháp ư? Bạn sẽ không 
cho những người xã hội chủ nghĩa bước chân vào Toà nhà Quốc 
hội ư? Tôi xin nói trước, khi cướp bóc bất hợp pháp còn tiếp tục 
là công việc chính của lập pháp thì bạn sẽ không thành công. 
Làm khác đi là phi logic, thậm chí phi lí. 


Lựa chọn trước mắt chúng ta 


Cần phải giải quyết một lần và vĩnh viễn vấn đề cướp bóc hợp 
pháp, và trước mắt chúng ta chỉ có 3 cách: 


1. Ítngười cướp bóc nhiều người. 
2. Mọi người cướp bóc lẫn nhau. 
3. Không ai cướp bóc ai. 


Chúng ta phải lựa chọn giữa cướp bóc có giới hạn, cướp bóc 
trở thành phổ biến và không còn cướp bóc. Luật pháp chỉ có thể 
theo một trong ba cách đó. 

Cướp bóc có giới hạn: Hệ thống này giữ thế thượng phong khi 
quyền bầu cử bị hạn chế. Người ta sẽ quay trở lại hệ thống này 
nhằm ngăn chặn chủ nghĩa xã hội. 


Cướp bóc trở thành phổ biến: Từ khi áp dụng phổ thông đầu 
phiếu, tất cả chúng ta đều bị hệ thống này đe doạ. Đa số được 
quyền bỏ phiếu đã quyết định ban hành luật pháp trên cùng 
nguyên tắc cướp bóc hợp pháp đó, tức là sử dụng chính cái 
nguyên tắc mà những người tiền nhiệm của họ đã áp dụng khi 
quyền bầu cử còn hạn chế. 

Không còn cướp bóc hợp pháp: Đây là nguyên tắc của công lí, 
hoà bình, trật tự, ổn định, hài hoà và hợp logic. Tôi sẽ tiếp tục 
tuyên cáo nguyên tắc này, bằng sức lực của hai lá phổi của 
mình (dù rất yếu!), cho đến tận lúc chết(z⁄,]. 


Chức năng đúng đắn của luật pháp 


Nhưng, với tất cả lòng chân thành, người ta đòi hỏi ở luật 
pháp nếu không phải là không còn cướp bóc? Có thể sử dụng 
luật pháp một cách hữu lí - đòi hỏi phải có bạo lực —- để làm gì 


khác ngoài việc bảo vệ quyển của mỗi người? Tôi cam đoan 
rằng người nào vượt ra khỏi mục đích này đều sẽ bóp méo luật 
pháp và hậu quả là hướng quyền lực chống lại quyền. Đây là sự 
bóp méo phi logic nhất và kinh khủng nhất có thể tưởng tượng 
được, cần phải thừa nhận rằng giải pháp đúng đẳn - trong lĩnh 
vực quan hệ xã hội - nằm trong mấy từ đơn giản sau đây: Luật 
pháp là công lí có tổ chúc. 

Vì vậy, cần phải nói: Khi công lí được tổ chức bởi luật pháp — 
nghĩa là bởi sức mạnh - thì nó loại bỏ ý tưởng sử dụng luật 
(sức mạnh) để tổ chức bất kì hoạt động nào của con người, dù 
đấy có là lao động, sản xuất nông nghiệp, thương mại, công 
nghiệp, giáo dục, nghệ thuật hay tôn giáo thì cũng thế. Dùng 
luật pháp để tổ chức bất kì hoạt động nào vừa nói tới bên trên 
chắc chắn sẽ phá hoại tổ chức quan trọng nhất - công lí. Làm 
sao bạn có thể tưởng tượng được việc sử dụng sức mạnh nhằm 
chống lại sự tự do của các công dân mà không sử dụng sức 
mạnh để chống lại công lí, và do đó, chống lại mục đích đúng 
đắn của nó? 


Sức hấp dẫn của chủ nghĩa xã hội 


Ở đây tôi gặp sai lầm lớn nhất của thời đại chúng ta. Đấy là 
luật pháp chỉ công bằng là chưa đủ mà còn phải bác ái nữa. 
Luật pháp bảo đảm cho mỗi công dân quyền tự do sử dụng 
những khả năng của mình nhằm tự hoàn thiện về mặt sức 
khoẻ, trí tuệ và đạo đức. Thay vào đó người ta đòi hỏi rằng luật 
pháp phải trực tiếp mở rộng phúc lợi, giáo dục và đạo đức của 
toàn thể dân tộc. 


Đây là sức hấp dẫn của chủ nghĩa xã hội. Xin nhắc lại một lần 
nữa: Đây là hai cách sử dụng luật pháp trái ngược nhau. Chúng 


ta phải chọn một trong hai. Người công dân không thể vừa tự 
do vừa không tự do. 


Lòng bác ái bị ép buộc phá huỷ tự do 


De Lamartine có lần đã viết cho tôi như sau: “Học thuyết của 
ông chỉ là một nửa cương lĩnh của tôi mà thôi. Ông dừng lại ở tự 
do, tôi đi xa hơn thế: lòng bác ái”. Tôi đã trả lời ông: “Nửa sau 
của ông giết chết nửa trước". 

Trên thực tế, tôi thấy không thể nào tách bác ái ra khỏi tự 
nguyện. Tôi không thể nào hiểu nổi làm sao có thể dùng vũ lực 
một cách hợp pháp mà không tiêu diệt tự do một cách hợp pháp 
và do đó mà không giày xéo công lí một cách hợp pháp. 


Cướp bóc hợp pháp có hai nguồn gốc. Thứ nhất là lòng tham, 
tôi đã nói rồi. Thứ hai là lòng nhân ái đặt không đúng chỗ. 

Ở đây, tôi nghĩ rằng tôi phải giải thích một cách chính xác 
tôi dùng từ cướp bóc theo nghĩa nào[25]. 


Cướp bóc vi phạm quyền sở hữu 


Tôi sẽ không sử dụng, như thường thấy, ý nghĩa mù mờ, 
không xác định, gần đúng hay ẩn dụ. Tôi sử dụng từ này theo 
nghĩa khoa học —- nhằm thể hiện khái niệm trái ngược với khái 
niệm tài sản (lương, đất đai, tiền bạc hay bất kì thứ gì khác). 
Khi một phần tài sản bị chuyển từ người sở hữu nó - mà không 
được người đó đồng ý hay đền bù cho người đó, dù là dùng bạo 
lực hay lừa đảo — sang cho người không sở hữu nó, thì tôi nói 
rằng sở hữu đã bị vi phạm, rằng hành động cướp bóc đã được 
thực hiện. 


Tôi nói rằng đây chính là hành động mà luật pháp được cho 
là phải đàn áp, bất kì ở đâu và bất kì khi nào. Khi luật pháp tự 
thực hiện những hành động mà người ta nghĩ là nó phải đàn áp 
thì tôi nói rằng cướp bóc vẫn đang được thực hiện, và tôi xin 
nói thêm rằng từ quan điểm của xã hội và thịnh vượng thì sự 
tấn công chống lại các quyền như thế thậm chí còn tệ hơn. 
Nhưng trong trường hợp cướp bóc hợp pháp, người được lợi 
không phải chịu trách nhiệm vì đã cướp bóc. Luật pháp, những 
người làm ra luật và xã hội phải chịu trách nhiệm về hành động 
cướp bóc hợp pháp này. Nguy cơ chính trị nằm ở chỗ này. 

Đáng tiếc là từ cướp bóc làm người ta khó chịu. Tôi đã cố gắng 
tìm từ không làm người ta khó chịu, nhưng vô ích, vì không 
bao giờ tôi muốn - nhất là vào lúc này — đưa từ ngữ có thể làm 
người ta khó chịu vào cuộc thảo luận của chúng ta. Vì vậy, dù 
độc giả tin hay không thì tôi vẫn tuyên bố rằng tôi không muốn 
tấn công dự định hay đạo đức của bất kì ai. Ngược lại, tôi tấn 
công ý tưởng mà tôi cho là sai lầm; tấn công cái hệ thống mà tôi 
cho là bất công; tấn công sự bất công hoàn toàn không phụ 
thuộc vào dự định của cá nhân, sự bất công mà mỗi người 
chúng ta đều được lợi tuy không muốn làm như thế và bị đau 
khổ vì nó mà không biết lí do của sự đau khổ. 


Ba hệ thống cướp bóc 


Ở đây không bàn tới lòng chân thành của những người biện 
hộ cho chủ nghĩa bảo hộ, chủ nghĩa xã hội và chủ nghĩa cộng 
sản. Người cầm bút nào làm như thế cũng đều chắc chắn là bị 
ảnh hưởng bởi ý thức hay nỗi sợ hãi về mặt chính trị. Nhưng 
phải chỉ ra rằng chủ nghĩa bảo hộ, chủ nghĩa xã hội và chủ 
nghĩa cộng sản nói chung vẫn chỉ là một cái cây ở ba giai đoạn 


khác nhau mà thôi. Chỉ có thể nói rằng trong chủ nghĩa cộng 
sản cướp bóc hợp pháp được thể hiện một cách rõ ràng hơn vì 
đấy là cướp bóc toàn diện, còn trong chủ nghĩa bảo hộ thì 
không rõ ràng bằng vì đấy là cướp bóc nhắm vào một số nhóm 
và một số ngành cụ thểtzø]. Như vậy, trong ba hệ thống thì chủ 
nghĩa xã hội là hệ thống mơ hồ nhất, lưỡng lự nhất, nghĩa là 
giai đoạn phát triển chân thực nhất. 

Nhưng chúng ta không bàn về dự định của con người, dù 
chân thành hay không chân thành. Trên thực tế, tôi đã nói 
răng cướp bóc hợp pháp một phần là do lòng bác ái, dù đấy là 
lòng bác ái sai lầm. 

Sau khi đã giải thích như thế rồi, xin xem xét giá trị - nguồn 
gốc và xu hướng - của khát vọng được nhiều người ngưỡng 
mộ, tức là tìm cách giải quyết vấn đề phúc lợi của toàn dân 
bằng cách cướp bóc tất cả mọi người. 


Luật pháp là bạo lực 


Vì luật pháp tổ chức công lí, cho nên những người xã hội chủ 
nghĩa mới hỏi tại sao không để luật pháp tổ chức lao động, giáo 
dục và tôn giáo. 

Tại sao không sử dụng luật pháp cho tất cả những mục đích 
đó? Vì nó không thể tổ chức lao động, giáo dục và tôn giáo mà 
không phá huỷ công lí. Chúng ta phải nhớ rằng luật pháp là bạo 
lực và vì thế không thể khuếch trương một cách hợp pháp chức 
năng đúng đắn của luật pháp vượt ra ngoài chức năng đúng 
đắn của bạo lực. 


Khi luật pháp và bạo lực giữ con người trong khuôn khổ của 
công lí thì nó chỉ buộc anh ta không được làm một việc mà thôi. 


Luật pháp chỉ buộc anh ta không được làm hại người khác. Luật 
pháp không xâm phạm cá nhân anh ta, không xâm phạm 
quyển tự do của anh ta, cũng không xâm phạm tài sản của anh 
ta. Luật pháp bảo vệ tất cả những thứ đó. Luật pháp mang tính 
phòng vệ, luật pháp bảo vệ một cách như nhau quyền của tất cả 
mọi người. 


Luật pháp là khái niệm mang tính phủ định 


Sứ mệnh mà luật pháp và tự vệ hợp pháp thực hiện hiển 
nhiên là vô hại, lợi ích là rõ ràng, và tính chính danh là không 
thể tranh cãi được. 

Một người bạn có lần đã nói với tôi rằng khái niệm phủ định 
của luật pháp đúng đến mức lời tuyên bố nói rằng mục đích của 
luật pháp là làm cho công lí ngự trị không phải là tuyên bố hoàn 
toàn chính xác. Cẩn phải nói rằng mục đích của luật pháp là ngăn 
chặn, không để bất công ngự trị. Trên thực tế, bất công chứ 
không phải công lí vẫn tổn tại trong xã hội. Chỉ có công lí khi 
không còn bất công. 

Nhưng khi luật pháp - với sự trợ giúp của người đồng hành 
thường xuyên của nó là bạo lực - áp đặt lên dân chúng quy 
định về lao động, phương pháp hay là môn học, đức tin tôn 
giáo hay tín ngưỡng - lúc đó luật pháp không còn là phủ định 
nữa. Lúc đó luật pháp hành động như lực lượng khẳng định đối 
với người dân. Luật pháp dùng ý chí của nhà lập pháp thay thế 
cho ý chí của mình, dùng sáng kiến của nhà lập pháp thay thế 
cho sáng kiến của mình. Khi điều đó diễn ra thì người dân 
không cần phải thảo luận, không cần so sánh, không cần lập kế 
hoạch nữa, luật pháp sẽ làm tất cả chuyện đó thay cho họ. Đối 
với người dân, tri thức trở thành vô ích; họ không còn là con 


người nữa, họ đánh mất cá tính, đánh mất quyền tự do, đánh 
mất tài sản. 

Xin thử tưởng tượng dùng vũ lực để quy định về lao động mà 
không vi phạm quyền tự do, hay dùng vũ lực để dịch chuyển tài 
sản mà không vi phạm quyền sở hữu. Nếu không thể dung hoà 
những mâu thuẫn này thì ta buộc phải kết luận rằng luật pháp 
không thể tổ chức được lao động và ngành nghề mà không tìm 
cách tổ chức công lí. 


Tiếp cận về mặt chính trị 


Khi chính khách nhìn xã hội từ văn phòng xa cách của mình, 
ông ta cảm thấy bị sốc vì cảnh bất bình đẳng mà ông ta nhìn 
thấy, ông ta cảm thấy đau xót vì thấy cảnh thiếu thốn mà nhiều 
đồng bào của chúng ta phải chịu đựng, những thiếu thốn mà 
dường như còn đáng đau xót hơn trước cảnh xa hoa và giàu có 
của một số người khác. 

Có lẽ chính khách đó nên tự hỏi xem tình trạng đó là do 
những vụ chinh phục và cướp bóc từ thời xưa hay do những vụ 
cướp bóc mới diễn ra trong thời gian gần đây. Có lẽ chính 
khách đó nên xem xét ý kiến sau đây: Vì mọi người đều tìm 
kiếm thịnh vượng và hoàn thiện cho nên công lí có phải là điều 
kiện đủ nhằm khuyến khích những cố gắng cao nhất để thúc 
đẩy tiến bộ và sự bình đẳng cao nhất có thể tương thích với 
trách nhiệm cá nhân? Điều này có phù hợp hay không với khái 
niệm về trách nhiệm cá nhân mà Chúa đã ban cho nhân loại để 
người ta có thể lựa chọn giữa xấu xa và đức hạnh, tức là lựa 
chọn dẫn đến thưởng và phạt. 


Nhưng chính khách không bao giờ nghĩ về chuyện đó. Ông ta 


chỉ nghĩ tới tổ chức, phối hợp và thoả thuận — hợp pháp hay 
hình như là hợp pháp. Những cố gắng của ông ta nhằm cải 
thiện cái xấu lại làm gia tăng và kéo dài mãi chính những sự 
kiện và hiện tượng tạo ra cái xấu; cướp bóc hợp pháp. Chúng ta 
đã thấy rằng công lí là khái niệm mang tính phủ định. Có hành 
động nào trong số những hành động mang tính khẳng định mà 
không chứa đựng nguyên tắc cướp bóc hay không? 


Luật pháp và từ thiện 


Bạn nói: “Có những người không có tiền” và bạn quay sang 
sử dụng luật pháp. Nhưng luật pháp không phải là bầu vú tự 
sinh ra sữa. Luật pháp cũng không có ống dẫn sữa từ nguồn 
nằm bên ngoài xã hội. Ngân khố chỉ có thể nhận được cái gì có 
lợi cho một người hay một giai cấp khi trước đó những người 
khác hay những giai cấp khác đã bị buộc phải đưa cái đó vào 
ngần sách. Nếu mỗi người đều nhận được từ ngân khố đúng số 
lượng mà người đó đã đưa vào thì đúng là nó không cướp bóc ai 
cả. Nhưng như thế thì nó chẳng làm được gì cho những người 
không có tiền. Nó cũng không khuyến khích bình đẳng về thu 
nhập. Luật pháp chỉ trở thành công cụ của sự cào bằng khi nó 
lấy của một số người và đem cho một số người khác. Khi luật 
pháp làm như thế, nó đã trở thành công cụ của cướp bóc. 

Sau khi biết như thế, xin xem xét thuế quan bảo hộ, tiền trợ 
cấp, lợi nhuận được bảo đảm, công ăn việc làm được bảo đảm, 
chương trình phúc lợi dành cho người nghèo, trường công lập, 
thuế luỹ tiến, tín dụng không phải trả lãi và công việc xã hội. 
Bạn sẽ thấy rằng tất cả những biện pháp này đều dựa trên cướp 
bóc hợp pháp, dựa trên bất công có tổ chức. 


Luật pháp và giáo dục 


Bạn nói: “Có những người chưa được học hành đến nơi đến 
chốn” và bạn quay sang sử dụng luật pháp. Nhưng luật pháp tự 
nó không phải là ngọn đèn kiến thức có thể rọi ánh sáng ra bên 
ngoài nó. Luật pháp bao trùm lên toàn bộ xã hội, trong đó, một 
số người có kiến thức còn một số thì không; một số người cần 
học còn một số người thì có thể dạy. Về vấn đề giáo dục, luật 
pháp chỉ có hai lựa chọn: Luật pháp có thể cho phép công việc 
đạy và học hoạt động một cách tự do và không sử dụng bạo lực, 
hay có thể làm trái với ý chí của con người, bằng cách lấy của 
một số người số tiền đủ để trả cho những giáo viên do nhà nước 
bổ nhiệm mà người học không phải trả tiền. Nhưng trong 
trường hợp thứ hai, luật pháp đã tiến hành cướp bóc hợp pháp 
bằng việc vi phạm quyền tự đo và tài sản. 


Luật pháp và đạo đức 


Bạn nói: “Có những người thiếu đạo đức và đức tin tôn giáo” 
và bạn quay sang sử dụng luật pháp. Nhưng luật pháp là bạo 
lực. Nhưng có cần nói rằng sử dụng bạo lực trong những vấn đề 
như đạo đức và tôn giáo là vô ích và khắc nghiệt hay không? 

Dường như những người xã hội chủ nghĩa, dù có tự mãn đến 
đâu, cũng không thể không thấy rằng các hệ thống và những 
cố gắng như thế sẽ dẫn tới kết quả là một vụ cướp bóc hợp pháp 
kinh khủng tới mức nào. Nhưng những người xã hội chủ nghĩa 
đang làm gì? Họ khéo léo che đậy vụ cướp bóc hợp pháp này 
khỏi những vụ khác - và thậm chí là che giấu khỏi chính mình 
- dưới những tên gọi đầy sức cám đỗ như lòng bác ái, tỉnh thần 
đoàn kết, tổ chức và đoàn thể. Vì chúng ta đòi hỏi luật pháp 


phải làm rất ít — chỉ thực hiện công lí mà thôi — cho nên những 
người xã hội chủ nghĩa liền kết luận rằng chúng ta bác bỏ lòng 
bác ái, tỉnh thần đoàn kết, tổ chức và đoàn thể. Những người xã 
hội chủ nghĩa gán cho chúng ta cái mác là những người theo chủ 
nghĩa cá nhân. 

Nhưng chúng ta cam đoan với những người xã hội chủ nghĩa 
là chúng ta chỉ phản đối tổ chức bị áp đặt chứ không phản đối 
tổ chức tự nhiên. Chúng ta bác bỏ những hình thức đoàn thể 
mà người ta áp đặt lên chúng ta chứ chúng ta không bác bỏ 
những đoàn thể tự do. Chúng ta bác bỏ lòng bác ái do người ta 
ép buộc chứ không bác bỏ lòng bác ái chân chính. Chúng ta bác 
bỏ tỉnh thần đoàn kết giả tạo, tức là tỉnh thần đoàn kết làm cho 
con người không còn trách nhiệm cá nhân. Chúng ta không bác 
bỏ tỉnh thần đoàn kết tự nhiên của nhân loại dưới sự dẫn dắt 
của Chúa. 


Sự lẫn lộn các thuật ngữ 


Chủ nghĩa xã hội, tương tự các ý tưởng cổ đại vốn là cội 
nguồn của nó, đã lẫn lộn giữa khái niệm “chính phủ” và “xã 
hội”. Kết quả là, mỗi khi chúng ta phản đối những việc mà 
chính phủ làm thì những người xã hội chủ nghĩa liền kết luận 
rằng chúng ta phản đối những việc như thế. 

Chúng ta phản đối giáo dục công lập. Nhưng những người xã 
hội chủ nghĩa nói rằng chúng ta phản đối mọi nền giáo dục. 
Chúng ta phản đối tôn giáo quốc doanh. Nhưng những người xã 
hội chủ nghĩa nói rằng chúng ta không muốn có bất kì tôn giáo 
nào. Chúng ta phản đối sự bình đẳng do nhà nước áp đặt. 
Nhưng những người xã hội chủ nghĩa nói rằng chúng ta phản 
đối bình đẳng. Vân vân và vân vân. Chẳng khác gì kết tội là 


chúng ta không muốn dân chúng ăn vì chúng ta không muốn 
nhà nước trồng lúa. 


Ảnh hưởng của những người cầm bút xã hội chủ nghĩa 


Làm sao mà các chính khách lại tin vào cái ý tưởng nhảm nhí 
là có thể ban hành những đạo luật để làm ra cái mà luật pháp 
không có - của cải, khoa học, tôn giáo mà theo ý nghĩa tích cực 
là tạo ra thịnh vượng? Đấy có phải là do ảnh hưởng của những 
người cầm bút viết về các vấn đề xã hội hay không? 

Những người cầm bút hiện nay - đặc biệt là những người 
theo trường phái tư tưởng xã hội chủ nghĩa — xây dựng lí 
thuyết của mình trên giả thuyết chung: Họ chia nhân loại 
thành hai phần. Nhân dân nói chung - trừ chính những người 
cầm bút - tạo thành nhóm thứ nhất. Những người cầm bút tạo 
thành nhóm thứ hai và là nhóm quan trọng nhất. Chắc chắn 
đây là khái niệm nhảm nhí và tự phụ nhất từ trước tới nay! 


Trên thực tế, những người viết về các vấn đề xã hội bắt đầu 
bằng giả định cho rằng nhân dân không có nhận thức sáng 
suốt, không có động cơ hành động. Những người cầm bút này 
cho rằng nhân dân là đám đông trơ ì, là những phần tử thụ 
động, là những nguyên tử bất động, trong trường hợp tốt nhất 
thì cũng chỉ là những cái cây bàng quan với ngay cả biện pháp 
kiếm sống của chính mình. Họ cho rằng nhân dân dễ dàng bị 
nhào nặn - theo ý chí và bằng bàn tay của một người khác — 
thành vô vàn hình thức, đối xứng, khéo léo và hoàn hảo khác 
nhau. Hơn thế nữa, bất cứ người cầm bút nào chuyên viết về 
các vấn đề quản lí cũng không ngần ngại tự tưởng tượng rằng 
chính anh ta - trong vai trò của người tổ chức, người khám 
phá, nhà làm luật hay người thành lập — là cái ý chí và bàn tay 


đó, là sức mạnh thúc đẩy mang tầm vũ trụ, là sức mạnh sáng 
tạo mà sứ mệnh cao cả của nó là nhào nặn những con người rời 
rạc này thành xã hội. 

Những người cầm bút theo trường phái xã hội chủ nghĩa này 
nhìn nhân dân không khác gì những người làm vườn nhìn mấy 
cái cây của họ. Hệt như người làm vườn làm cho những cái cây 
có hình kim tự tháp, hình cái ô, hình khối, hình cái chậu, hình 
cánh chim và những hình thù khác; những người cầm bút theo 
trường phái xã hội chủ nghĩa cũng đưa những con người bằng 
xương bằng thịt vào các nhóm, các chuỗi, các trung tâm, các 
tiểu trung tâm, các đội sản xuất và những biến thể khác. Và nếu 
người làm vườn cần rìu, cần liềm, cần cưa và kéo để xử lí cây 
cối thì người cầm bút theo đường lối xã hội chủ nghĩa cần sức 
mạnh để xử lí con người, luật pháp chính là cái cung cấp cho 
hắn ta sức mạnh đó. Hắn ta làm ra luật về thuế xuất nhập khẩu, 
luật thuế khoá, luật trợ cấp và luật về trường học là để thực 
hiện mục đích đó. 


Những người xã hội chủ nghĩa muốn đóng vai trò của Chúa 


Những người xã hội chủ nghĩa coi dân chúng là vật liệu thô, 
dùng để tạo ra những kết hợp xã hội khác nhau. Chắc chắn là 
nếu một lúc nào đó những người xã hội chủ nghĩa bỗng nghỉ 
ngờ về thành công của những kết hợp này thì họ sẽ yêu cầu đưa 
một phần nhỏ nhân loại ra để họ làm thí nghiệm. Nhiều người 
biết ý tưởng khá thịnh hành là phải thử tất cả các hệ thống. Một 
lãnh tụ xã hội chủ nghĩa còn nổi tiếng vì đã đề nghị Hội đồng 
lập hiến dành cho ông ta một huyện với tất cả những người dân 
sống ở đó để ông ta tiến hành thí nghiệm. 


Nhà sáng chế cũng làm như thế, tức là tạo ra mô hình trước 


khi lắp ráp một cái máy hoàn chỉnh; nhà hoá học sử dụng một 
ít hoá chất, còn người nông dân thì sử dụng một ít hạt giống và 
đất — để kiểm tra ý tưởng. 

Nhưng người làm vườn khác mấy cái cây của ông ta, nhà hoá 
học khác hoá chất của ông ta cũng như người nông dân khác 
mấy hạt giống của ông ta một trời một vực! Nói thực ra, người 
xã hội chủ nghĩa nghĩ rằng hắn ta cũng khác nhân dân một trời 
một vực như thết 


Không có gì ngạc nhiên khi những người cầm bút thế kỉ XIX 
coi xã hội là tác phẩm nhân tạo của một thiên tài lập pháp. Ý 
tưởng này — thành quả của giáo dục mang tính giai cấp —- đã 
khống chế tất cả các nhà trí thức và những người cầm bút nổi 
tiếng ở nước ta. Đối với các nhà trí thức và những người cầm 
bút này, quan hệ giữa người dân và nhà làm luật cũng chẳng 
khác gì quan hệ giữa cục đất sét và người thợ gốm. 

Hơn nữa, ngay cả khi họ đồng ý công nhận rằng tim con 
người có khả năng hành động - và óc con người có khả năng 
suy tư — thì họ lại cho rằng quà tặng này của Chúa là món quà 
cực kì tai hại. Họ nghĩ rằng dưới tác động của hai món quà này, 
người ta nhất định sẽ đưa mình đến chỗ diệt vong. Họ cho rằng 
nếu các nhà làm luật để cho dân chúng tự do đi theo xu hướng 
của mình thì họ sẽ trở thành những kẻ vô đạo chứ không phải 
là có đạo, sẽ trở thành ngu đốt chứ không phải là những người 
có kiến thức, trở thành nghèo đói chứ không phải là sản xuất 
và trao đối. 


Những người xã hội chủ nghĩa coi thường nhân loại 


Theo những người cầm bút này, thật may là Trời Đất đã phú 


cho một số người - nhà cầm quyền và nhà làm luật - những xu 
hướng hoàn toàn ngược lại, không chỉ vì họ mà còn vì phần còn 
lại của thế giới nữal Trong khi nhân loại hướng về cái xấu thì 
các nhà làm luật hướng đến cái tốt, trong khi nhân loại hướng 
đến chỗ tối tăm thì nhà làm luật hướng đến khai sáng, trong 
khi nhân loại hướng tới truy lạc thì nhà làm luật hướng tới đức 
hạnh. Từ khi quyết định rằng tình trạng thực tế là như thế, họ 
liền yêu cầu sử dụng vũ lực để đưa xu hướng của họ thay thế 
cho xu hướng của nhân loại. 

Lật bất kì cuốn sách nào viết về triết học, chính trị hay lịch 
sử, bạn có thể sẽ thấy ở nước ta ý tưởng này - con của những 
học thuyết cổ điển, mẹ của chủ nghĩa xã hội — đã ăn sâu bén rễ 
đến mức nào. Trong tất cả những cuốn sách đó bạn đều có thể 
tìm thấy ý tưởng cho rằng nhân loại chỉ là vật chất trơ ì; nó có 
đời sống, có tổ chức, có đạo đức và thịnh vượng là do sức mạnh 
của nhà nước. Tệ hơn nữa là tuyên bố nói rằng nhân loại có xu 
hướng thoái hoá và chính nhờ bàn tay thần kì của nhà làm luật 
mà quá trình tuột dốc đó mới bị ngăn chặn. Tư tưởng cổ điển 
thường gặp ở khắp nơi nói rằng đằng sau cái xã hội thụ động đó 
là một quyền lực, gọi là luật pháp hay nhà làm luật (hoặc một 
thuật ngữ khác, chỉ một người hay những người có ảnh hưởng 
và uy tín không thể tranh cãi) đang thúc đẩy, đang kiểm soát, 
đang giúp đỡ và đang cải tạo nhân loại. 


Bảo vệ lao động cưỡng bức 


Xin xem xét trích dẫn từ Bossuet [thầy của Thái tử trong 
triều đình Louis XIV]: 


Một trong những vấn đề thấm sâu (bởi ai?) vào tâm trí người Ai Cập 


là lòng yêu nước... Không người nào được phép trở thành người vô ích 
đối với nhà nước. Pháp luật quy định mỗi người làm một việc, cha 
truyền con nối. Không người nào được phép có hai nghề. Không người 
nào được chuyển từ nghề này sang nghề kia... Nhưng có một nhiệm vụ 
mà tất cả đều buộc phải thực hiện: nghiên cứu luật pháp và trí huệ. 
Coi thường tôn giáo và các quy định chính trị, dù trong bất cứ hoàn 
cảnh nào cũng đều không được tha thứ. Hơn nữa, mỗi nghề lại được 
giao cho (bởi ai?) một huyện... Trong số các luật tốt, luật tốt nhất là 
mọi người đều phải được huấn luyện (bởi ai?) để tuân thủ luật pháp. 
Kết quả là Ai Cập đầy những phát minh tuyệt vời và người ta không bỏ 
sót bất cứ thứ gì có thể làm cho cuộc đời trở nên dễ dàng và bình lặng. 


Như vậy, theo Bossuet, người ta chẳng nhận được øì từ chính 
mình. Lòng yêu nước, thịnh vượng, phát minh, nghề nông, 
khoa học - tất cả đều do luật pháp, do nhà cầm quyền làm cho 
người dân. Tất cả những việc người dân phải làm là cúi đầu 
trước ban lãnh đạo. 


Bảo vệ chính phủ gia trưởng 


Bossuet truyền bá tư tưởng cho rằng nhà nước là cội nguồn 
của tất cả sự tiến bộ, đến mức ông ta bảo vệ người Ai Cập trước 
lời lên án cho rằng họ đã bỏ môn đấu vật và nhạc. Ông ta nói: 


Làm sao lại như thế được? Những môn nghệ thuật này được phát 
minh bởi Trismegistus [người được cho là Thủ tướng của Diêm vương 
của người Ai Cập]. 


Còn về người Ba Tư, Bossuet tuyên bố rằng tất cả là từ trên 
đưa xuống: 


Một trong những trách nhiệm đầu tiên của đức vua là khuyến khích 
nghề nông... Có những cơ quan được lập ra để quản lí quân đội thì 
cũng có những cơ quan lãnh đạo việc nhà nông... Người Ba Tư được 


dạy phải có lòng tôn trọng vô bờ bến đối với quyền lực của hoàng gia. 


Cũng theo Bossuet, người Hi Lạp, mặc dù là những người có 
trí tuệ siêu đẳng, lại không hề có quan niệm về trách nhiệm cá 
nhân; tương tự chó ngựa, họ không thể nghĩ ra được ngay cả 
những trò chơi đơn giản nhất: 


Người Hi Lạp, vốn là những người có trí tuệ và dũng cảm, đã được 
các ông vua và những di dân từ Ai Cập tới dạy văn hoá ngay từ rất 
sớm. Dân Hi Lạp học các động tác thể dục, học thi chạy, đua ngựa và 
đua xe từ những người cai trị Ai Cập... Nhưng điều hay nhất mà người 
Ai Cập đã dạy cho dân Hi Lạp là biết vâng lời và chịu để cho luật pháp 
uốn nắn để trở thành có ích cho xã hội. 


Tư tưởng về nhân loại thụ động 


Chắc chắn là những lí thuyết cổ điển này [được phát triển bởi 
các thầy giáo, các nhà văn, các nhà lập pháp, các nhà kinh tế 
học và các nhà triết học trong thời đại của chúng ta] khẳng 
định rằng tất cả mọi thứ đều đến với người dân từ nguồn bên 
ngoài. Xin dẫn thêm một ví dụ nữa là Fenelon [giám mục, nhà 
văn và thầy của Công tước xứ Burgundy]. 

Ông là người đương thời với Louis XIV. Điều này, cùng với sự 
kiện là ông ta được dạy theo tỉnh thần của những lí thuyết cổ 
điển và nệ cổ đương nhiên làm cho Fenelon chấp nhận tư tưởng 
cho rằng nhân loại phải là thụ động; rằng bất hạnh và thịnh 
vượng, đồi bại và đức hạnh đều là kết quả của những ảnh 
hưởng ngoại tại, do tác động của luật pháp và những nhà lập 
pháp. Vì vậy mà trong tác phẩm Địa đàng ở Salentum (Utopia of 
Salentum), ông viết rằng con người - với tất cả những quyền 
lợi, khả năng, khát vọng và tài sản của mình đều nằm đưới sự 


lãnh đạo tuyệt đối của nhà lập pháp. Người ta không thể tự giải 
quyết bất cứ vấn đề gì, nhà cầm quyền thay mặt họ quyết định 
mọi thứ. Ông mô tả nhà cầm quyền như là linh hồn — là những 
người tạo ra dân tộc - từ đám quần chúng chẳng có hình thù 
gì. Tư tưởng, khả năng nhìn xa trông rộng, tiến bộ và nguyên 
tắc tổ chức, tất cả đều nằm ở nhà cầm quyền. Do đó, ông ta 
cũng chịu mọi trách nhiệm. 

Toàn bộ cuốn sách thứ mười của Fenelon, có nhan đề: 
Telemachus, chứng minh điều đó. Tôi để xuất với độc giả tác 
phẩm này, về phần mình tôi cảm thấy hài lòng khi trích dẫn 
một cách ngẫu nhiên tác phẩm nổi tiếng mà về những khía 
cạnh khác tôi rất tôn trọng này. 


Những người xã hội chủ nghĩa coi thường nguyên nhân và sự 
kiện 

Fenelon, với sự nhẹ dạ làm người ta ngạc nhiên, đã lờ đi giá 
trị của nguyên nhân và sự kiện khi ông cho rằng người Ai Cập 
được hạnh phúc là đo trí huệ của các vị hoàng đế của họ chứ 
không phải trí huệ của họ: 


Chúng ta không thể rời mắt khỏi bờ sông với những thị trấn giàu 
có, cũng không thể rời mắt khỏi những điền trang nằm ở các vị trí rất 
thuận lợi; những cánh đồng không bao giờ bị bỏ hoang, năm nào 
cũng có mùa vàng bội thu; những cánh đồng cỏ đầy bò ngựa; những 
người lao động tru vai gánh đầy hoa trái mà đất đai hào phóng tặng 
cho người trồng trọt; những người chăn cừu với tiếng tiêu, tiếng sáo 
từ xa vọng lại. “Hạnh phúc thay khi người dân được đức vua anh minh 
cai trị...”, ông thầy nói. 


Sau đó ông thầy muốn tôi nhìn thấy sự hài lòng và sung túc 
tràn ngập đất nước Ai Cập, nơi có tới hơn hai mươi hai ngàn 


thành phố. Ông thán phục những quy định của cảnh sát trong 
các thành phố; thán phục công lí ủng hộ người nghèo chống lại 
người giàu; thán phục nền giáo dục lành mạnh, dạy trẻ con 
vâng lời, lao động, điềm tĩnh, yêu nghệ thuật và văn học; thán 
phục sự chính xác của các nghỉ lễ tôn giáo; thán phục sự hồn 
nhiên, trọng danh dự, tôn trọng con người và kính trọng thần 
linh mà tất cả các ông bố đều dạy cho con của mình. Ông không 
ngớt thán phục sự thịnh vượng của đất nước này: “Hạnh phúc 
thay khi người dân được đức vua anh minh cai trị như thế”, 
ông thầy nói. 


Những người xã hội chủ nghĩa muốn tổ chức dân chúng thành 
các đơn vị 


Phong cảnh đảo Crete dưới ngòi bút của Fenelon thậm chí 
còn hấp dẫn hơn. Ông thầy được cho là đã nói như sau: 


Tất cả những điều bạn thấy trên hòn đảo tuyệt vời này đều là kết 
quả của các đạo luật của Minos. Nền giáo dục mà ông quy định phải 
dạy cho trẻ em làm cho cơ thể của chúng trở nên mạnh mẽ và tráng 
kiện. Ngay từ đầu, người ta đã cho trẻ em làm quen với cuộc sống tiết 
kiệm và lao động, vì người ta cho rằng tất cả những trò giải trí đều 
làm cho cơ thể và tâm hồn trở nên yếu đuối. Do đó, người ta không 
cho chúng tham gia vào bất kì trò giải trí nào, ngoài niềm vui được trở 
thành người bất khả chiến bại vì dũng cảm và giành được vinh 
quang... Ở đây người ta trừng phạt ba thói xấu mà các dân tộc khác thì 
không: thói vô ơn, đạo đức giả, và lòng tham. Không cần trừng phạt 
những người vung tay quá trán và hoang phí vì ở Crete không có 
những hiện tượng như thế... Không có những món đồ nội thất đắt 
tiền, không có những bộ quần áo lộng lẫy, không có những bữa tiệc 
ngon, không có cung điện mạ vàng. 


Ông thầy chuẩn bị tư tưởng cho học trò của mình - những 


người dân Ithaca - để đưa vào khuôn phép và uốn nắn, chắc 
chắn là với những ý định tốt nhất. Và muốn thuyết phục các 
học trò của mình về sự khôn ngoan của những ý tưởng này, 
ông thầy đọc cho họ nghe ví dụ về Salentum. Đấy là triết lí giúp 
chúng tôi có những ý tưởng chính trị đầu tiên! Người ta dạy 
chúng tôi đối xử với con người y như là người ta hướng dẫn 
nông dân cách làm và chăm sóc ruộng vườn vậy. 


Con người nổi tiếng và tư tưởng sai lầm 


Xin nghe Montesquieu vĩ đại nói về vấn đề này: 


Muốn giữ vững được tỉnh thần kinh doanh thì điều cần thiết là tất 
cả các điều luật đều phải ủng hộ nó. Các luật này, phân chia tỉ lệ với 
tài sản tích tụ được trong lĩnh vực thương mại, phải tạo điều kiện 
thuận lợi cho người nghèo để họ có thể làm việc như những người 
khác. Những đạo luật này cũng phải làm cho những người giàu lâm 
vào hoàn cảnh khó khăn hơn nhằm buộc họ phải làm việc để giữ lại 
hoặc kiếm được tài sản. 


Nghĩa là luật phải xử lí tất cả những tài sản lớn! 


Mặc dù bình đẳng thực sự là tinh thần của nhà nước dân chủ, 
nhưng thật khó nói rằng bao giờ cũng nên làm việc này một cách cực 
kì chính xác. Chỉ cần thiết lập một cái ngưỡng để làm giảm hay ấn 
định sự cách biệt về tài sản trong một giới hạn nhất định. Sau khi đã 
làm như thế, cần phải có bộ luật đặc biệt nhằm cào bằng sự bất bình 
đẳng bằng cách bắt người giàu gánh chịu chi phí và trợ cấp cho người 
nghèo. 


Một lần nữa, chúng ta gặp ở đây ý tưởng dùng luật pháp, 
dùng sức mạnh để cào bằng tài sản. 


Ở Hi Lạp, có hai nước cộng hoà. Một là Sparta, quân sự; một là 
Athens, thương mại. Ở Sparta, người ta muốn công dân ngồi chơi; còn 
ở Athens người ta khuyến khích người dân làm việc. 

Xin ghi nhận phẩm chất đáng kinh ngạc của những người lập pháp: 
Hạ thấp tất cả những phong tục sẵn có — pha trộn tất cả các khái niệm 
về đức hạnh — họ biết trước rằng thế giới sẽ thán phục trí tuệ của họ. 


Lycurgus đã giữ được ổn định cho thành phố Sparta bằng cách phối 
hợp trộm cắp với công lí; kết hợp sự lệ thuộc toàn diện nhất với tự do 
cực đoan nhất; kết hợp những niềm tin khát máu nhất với thái độ 
khiêm nhường vĩ đại nhất. Dường như ông đã tước tất cả các nguồn 
lực, nghệ thuật, thương mại, tiền bạc và phòng thủ của thành phố 
này. Ở Sparta, tham vọng trôi qua mà không có hi vọng được tưởng 
thưởng về vật chất. Tình cảm tự nhiên không có lối thoát vì người đàn 
ông không phải là con, cũng chẳng phải là chồng hay cha. Ngay cả sự 
trong trắng cũng không còn là ước mơ nữa. Bằng cách đó, Lycurgus 
đã đưa Sparta tới sự vĩ đại và vinh quang. 

Lòng dũng cảm thể hiện trong các thiết chế của Hi Lạp đã được lặp 
đi lặp lại trong tình trạng suy đổi và tham nhũng của thời đại của 
chúng ta. Một nhà lập pháp trung thực vô tình đã rèn đúc một dân 
tộc, trong đó tính chính trực dường như cũng tự nhiên như lòng can 
đảm của người Sparta. 

Ví dụ, ông William Penn, là một Lycurgus chân chính. Mặc dù Penn 
coi hoà bình là đối tượng của mình - trong khi Lycurgus coi chiến 
tranh là đối tượng, họ giống nhau ở chỗ uy tín đạo đức của họ cao hơn 
những người theo phái tự do, tạo điều kiện cho họ vượt qua những 
định kiến, để chỉnh phục những đam mê và dẫn dắt nhân dân nước 
mình vào những con đường múới. 

Nước Paraguay cho chúng ta một ví dụ khác [về một dân tộc được 
rèn đúc bởi các nhà lập pháp của họ vì lợi ích của chính họ[27]]. 

Bây giờ nếu một người coi chỉ huy là niềm vui lớn nhất trong cuộc 
đời, thì hắn ta đang suy ngẫm về tội ác chống lại xã hội; nhưng quản lí 
người dân để làm cho họ hạnh phúc hơn bao giờ cũng là lí tưởng cao 
quý. 

Những người muốn tạo ra các thiết chế như thế phải làm như sau: 
Thiết lập quyền sở hữu công cộng các tài sản như trong nước cộng 
hoà của Plato; tôn kính các vị thần như Plato chỉ dẫn; ngăn chặn 
người nước ngoài, không để họ lẫn lộn với người trong nước, để bảo 


vệ phong tục tập quán; nhà nước, chứ không phải các công dân, thực 
hiện việc buôn bán. Các nhà lập pháp nên ủng hộ nghệ thuật chứ 
không nên ủng hộ hàng hoá xa xỉ; thoả mãn các nhu cầu chứ đừng 
thoả mãn ham muốn. 


Một ý tưởng khủng khiếp 


Những người mê đắm thiếu suy nghĩ có thể sẽ kêu lên: 
“Montesquieu đã nói rồi! Thật tuyệt vời! Thật siêu phàm!” Còn 
tôi, tôi can đảm giữ nguyên ý kiến của mình. Tôi nói: “Cái gìi 
Có bị điên mới nói thế là tốt? Đấy là ý tưởng khủng khiếp! Kinh 
tởm! Mấy đoạn trích dẫn ngẫu nhiên từ những tác phẩm của 
Montesquieu cho thấy ông coi con người, quyền tự đo, tài sản 
- chính nhân loại —- chỉ là nguyên liệu cho các nhà lập pháp để 
họ thể hiện trí khôn ngoan của mình mà thôi”. 


Lãnh tụ của những người dân chủ 


Xin xem xét Rousseau nói về chủ để đang bàn. Ông là người 
rất được những nhà dân chủ kính trọng. Và mặc dù ông xây 
dựng cơ cấu xã hội theo ý chí của nhân dân, nhưng ông là 
người, hơn bất kì người nào khác, hoàn toàn chấp nhận lí 
thuyết cho rằng trước mặt các nhà lập pháp, nhân dân chỉ là 
đám người hoàn toàn thụ động: 


Nếu đúng ông hoàng tuyệt vời là của hiếm, thì không phải đúng là 
một nhà lập pháp tuyệt vời thậm chí còn hiếm hơn hay sao? Ông 
hoàng chỉ làm theo mô hình mà các nhà lập pháp lập ra. Nhà lập pháp 
là thợ cơ khí, người phát minh ra máy móc; ông hoàng chỉ đơn thuần 
là thợ máy, khởi động máy móc mà thôi. 


Dân chúng có vai trò gì trong tất cả những chuyện này? Họ 


chỉ là những cỗ máy được đưa vào hoạt động mà thôi. Trên 
thực tế, họ không chỉ được coi đơn giản là nguyên vật liệu làm 
ra cỗ máy hay sao? 


Như vậy, mối quan hệ giữa các nhà lập pháp và ông hoàng 
được coi là tương tự mối quan hệ giữa các chuyên gia nông 
nghiệp và nông dân; và mối quan hệ giữa ông hoàng và thần 
dân được coi là tương tự quan hệ giữa người nông dân và mảnh 
ruộng của mình. Thế thì người viết về những vấn đề công cộng 
này đứng cao hơn nhân loại đến mức nào? Rousseau cai quản 
nhà lập pháp và dạy họ nghề nghiệp của chính họ bằng giọng 
kẻ cả như sau: 


Các vị muốn làm cho quốc gia ổn định? Thế thì hãy làm cho những 
quan điểm cực đoan tiến càng gần nhau càng tốt. Không chấp nhận cả 
những người giàu có cũng như người ăn xin. Nếu đất bạc màu hoặc 
cằn cỗi, hoặc diện tích quá chật chội, không đủ chỗ cho cư dân, thì 
chuyển sang lĩnh vực công nghiệp và nghệ thuật, và bán những sản 
phẩm này để mua những loại thực phẩm mà các vị cần... Còn nếu đất 
màu mỡ - mà bạn không có đủ người - thì hãy dành tất cả sự quan 
tâm cho nông nghiệp, bởi nông nghiệp sẽ làm gia tăng nhân khẩu; 
loại bỏ nghệ thuật, bởi vì nghệ thuật chỉ làm giảm dân số... 

Nếu các vị có đường bờ biển đài và dễ tiếp cận, thì tung ra biển 
những con tàu buôn; các vị sẽ có một đời sống rực rỡ nhưng ngắn 
ngủi. Nếu bờ biển của các vị chỉ có những vách đá không thể tiếp cận 
được, thì cứ để cho người dân là những kẻ dã man và ăn cá; họ sẽ sống 
lặng lẽ hơn — có lẽ tốt hơn —-và tuyệt đối chắc chắn là họ sẽ sống hạnh 
phúc hơn. 

Tóm lại và thêm vào những châm ngôn mà tất cả đều biết, mỗi dân 
tộc đều có những hoàn cảnh đặc biệt của mình. Và tự thân sự kiện này 
sẽ làm cho pháp luật phù hợp với hoàn cảnh. 

Đây là lí do vì sao ở người Do Thái cổ —- và gần đây hơn, ở người Ả 
Rập - tôn giáo lại là vấn đề có tính nguyên tắc. Vấn đề thảo luận của 
người Athens là văn học; của người Carthage và Tyre là thương mại; 
của đảo Rhodes là hải quân; của Sparta là chiến tranh; và của Rome là 


đức hạnh. Tác giả của cuốn The Spirit oƒ Laws (Linh hồn của luật pháp) 
đã chỉ ra những ngón nghề mà các nhà lập pháp dùng để chỉ đạo 
những thiết chế của mình nhằm đạt được những mục tiêu đó... Nhưng 
giả sử rằng nhà lập pháp lầm lẫn mục tiêu và hành động theo nguyên 
tắc khác với nguyên tắc mà bản chất của sự vật đã chỉ ra? Giả sử rằng 
những nguyên tắc được lựa chọn đôi khi tạo ra chế độ nô lệ, và đôi khi 
tạo ra tự do; đôi khi là của cải, đôi khi là người; đôi khi là hoà bình, và 
đôi khi là chinh phục? Sự nhầm lẫn mục tiêu sẽ dần dần làm cho luật 
pháp mất dần sức mạnh và làm cho hiến pháp yếu đi. Nhà nước sẽ 
thường xuyên rơi vào cảnh lúng túng, cho đến khi sụp đổ hoặc thay 
đổi, và tự nhiên bất khả chiến bại lại giành được đế chế của mình. 


Nhưng nếu tự nhiên chắc chắn sẽ giành lại được đế chế của 
mình thì tại sao Rousseau không thừa nhận rằng tự nhiên 
không cần các nhà lập pháp để giành được nó ngay từ đầu? Tại 
sao ông không thấy rằng, do bản năng của mình mà người ta sẽ 
canh tác trên những vùng đất đai màu mỡ, và buôn bán trên 
những bờ biển rộng và dễ tiếp cận, mà không cần sự can thiệp 
của Lycurgus hay Solon hoặc Rousseau, là những người có thể 
dễ dàng bị nhầm lẫn. 


Những người xã hội chủ nghĩa muốn sự tuân thủ bắt buộc 


Dù sao mặc lòng, Rousseau giao cho những người sáng tạo, 
những tổ chức, các giám đốc, các nhà lập pháp, và những người 
kiểm soát xã hội một trách nhiệm cực kì nặng nề. Vì vậy, ông tỏ 
ra cực kì nghiêm khắc đối với họ: 


Những người trong đám nhân quần cả gan đảm nhận việc sáng tạo 
trong lĩnh vực chính trị cần phải tin rằng ông ta có thể biến đổi bản 
chất con người; biến từng cá nhân - người mà tự thân là một tổng thể 
đơn độc và hoàn hảo - thành một phần của một tổng thể vĩ đại hơn — 
đấy là cơ sở để cá nhân nhận được cuộc sống và sự tồn tại của mình. 
Như vậy, những người trong đám nhân quần cả gan đảm nhận việc 


sáng tạo trong lĩnh vực chính trị cần phải tin vào khả năng của mình 
trong việc thay đổi tâm tính của con người; củng cố nó; thay thế sự 
tồn tại về thể chất và độc lập do thiên nhiên ban cho bằng sự tồn tại 
mang tính đạo đức và như một phần của cái lớn hơn[28]. Nói tóm lại, 
người sáng tạo trong lĩnh vực lịch sử của nhân loại phải tước đoạt sức 
mạnh của chính con người và phú cho anh ta những sức mạnh khác, 
trái ngược với bản chất của anh ta. 


Tội nghiệp cho bản chất của con người! Phẩm giá của con 
người sẽ ra sao nếu nó được giao phó cho các môn đồ của 
Rousseau? 


Các nhà lập pháp muốn nhào nặn nhân loại 


Bây giờ xin xem Raynal bàn về nhân loại được các nhà lập 
pháp nhào nặn: 


Trước hết các nhà lập pháp phải xem xét khí hậu, không khí và đất 
đai. Những nguồn lực nằm trong tay ông ta quyết định nhiệm vụ của 
ông ta. Trước hết ông ta phải xem xét khu vực của mình. Những người 
sống trên bờ biển phải có luật quản lí ngành hàng hải... Nếu đấy là 
khu dân cư trong nội địa thì nhà lập pháp phải lập kế hoạch phù hợp 
với loại đất và độ phì nhiêu của đất... 

Thiên tài của các nhà lập pháp sẽ thể hiện một cách đặc biệt trong 
việc phân phối tài sản. Quy tắc chung là khi một khu định cư mới được 
thành lập ở bất cứ nước nào, mỗi người đàn ông đều phải được chia 
một khoảnh đất đủ để anh ta nuôi sống gia đình của mình... 

Trên một hòn đảo hoang mà bạn đem trẻ em đến ở, bạn không cần 
phải làm gì, chỉ cần để cho những hạt giống của sự thật nảy mầm 
cùng với sự phát triển của lí trí... Nhưng khi bạn đưa một dân tộc có 
truyền thống sang định cư ở một vùng đất mới, kĩ năng của nhà lập 
pháp nằm trong chính sách không để người dân giữ lại những ý kiến 
và phong tục có hại, tức là những ý kiến và phong tục có thể được điều 
trị và sửa chữa. Nếu bạn muốn ngăn chặn những ý kiến và phong tục 
này, không để chúng trở thành vĩnh viễn, thì bạn sẽ giữ gìn thế hệ thứ 


hai bằng hệ thống chung của nền giáo dục công cộng dành cho trẻ 
em. Một ông hoàng hay một nhà lập pháp không bao giờ thiết lập 
được một khu định cư nếu không làm việc đầu tiên là đưa những 
người khôn ngoan đi cùng để hướng dẫn thanh niên... 

Trong khu định cư mới, nhà lập pháp chu đáo, mong muốn làm 
trong sạch tập quán và cách ứng xử của người dân sẽ có nhiều cơ hội. 
Nếu ông ta là người đức hạnh và tài năng, thì vùng đất và người dân 
nằm trong tay ông ta sẽ truyền cảm hứng cho tâm hồn của ông ta với 
kế hoạch có ích cho xã hội. Người cầm bút chỉ có thể lập ra một kế 
hoạch mơ hồ vì chắc chắn nó có liên quan với tính không kiên định 
của tất cả các giả thuyết; vấn đề này có nhiều hình thức, nhiều phức 
tạp và tình huống rất khó dự đoán và giải quyết một cách chỉ tiết. 


Các nhà lập pháp được dạy cách quản lí con người 


Raynal hướng dẫn các nhà lập pháp biện pháp quản lí con 
người cũng chẳng khác gì vị giáo sư nông nghiệp giảng cho học 
sinh của mình: “Đối với người nông dân, khí hậu là nguyên tắc 
đứng đầu. Nguồn lực quyết định hoạt động. Trước hết phải xem 
xét khu vực của mình. Nếu là đất sét thì phải làm thế này, thế 
này. Nếu là đất cát thì phải làm khác. Người nông dân muốn có 
đủ mọi cơ hội, nếu anh ta muốn phát quang và cải tạo mảnh 
đất của mình. Nếu là người khéo léo, anh ta sẽ lập kế hoạch có 
tính đến số phân bón mà anh ta có trong tay. Ông giáo sư có thể 
đề ra một kế hoạch mơ hồ vì chắc chắn nó có liên quan với tính 
không kiên định của tất cả các giả thuyết; vấn để này có nhiều 
hình thức, nhiều phức tạp và tình huống rất khó dự đoán và 
giải quyết một cách chỉ tiết”. 

Ôi, những người cầm bút, những con người cao quý! Hãy nhớ 
rằng đôi khi đất sét, cát, và phân bón mà quý vị nắm trong tay 
một cách tuy tiện lại chính là những con người! Chúng là 
những con người như quý vị! Chúng cũng là những con người 


thông minh và tự do chẳng khác gì quý vị! Cũng như quý vị, 
chúng cũng được Chúa ban cho năng lực để quan sát, để lập kế 
hoạch, suy nghĩ và tự đánh giái 


Chế độ độc tài lâm thời 


Đây là trích đoạn Mably bàn về chủ đề luật pháp và các nhà 
lập pháp. Trong những đoạn trước phần trích dẫn này, Mably 
cho rằng luật pháp, đo coi thường an ninh, đã lỗi thời, ông ta 
nói với độc giả như sau: 


Trong những hoàn cảnh như thế, rõ ràng là các lò xo của chính phủ 
đã bị chùng rồi. Làm cho chúng căng lên thì cái ác sẽ không còn... 
Nghĩ về sai lầm của trừng phạt ít thôi, nên nghĩ nhiều hơn nữa về 
tưởng thưởng, đấy là cái bạn cần. Làm như thế, bạn sẽ khôi phục được 
cho nước cộng hoà của mình sức sống của tuổi thanh niên. Bởi vì 
những con người tự do đã bỏ qua thủ tục này, cho nên họ đã đánh mất 
quyền tự do của mình! Nhưng nếu cái ác đã phát triển đến mức mà 
những biện pháp thông thường của chính phủ không thể giải quyết 
được thì cần phải sử dụng toà án đặc biệt, với những quyền lực mạnh, 
trong một thời gian ngắn. Cần phải giáng một đòn mạnh vào trí 
tưởng tượng của công dân. 


Do ảnh hưởng của những luận thuyết tương tự như thế - 
xuất phát từ nền giáo dục cổ điển - đã có giai đoạn, người nào 
cũng muốn cưỡi lên đầu lên cổ nhân loại, để sắp xếp, tổ chức và 
quản lí nhân loại theo cách của mình. 


Những người xã hội chủ nghĩa muốn bình đẳng về của cải 


Xin xem Condillac bàn về nhà lập pháp và nhân loại: 


Lạy Chúa tôi, xin hãy có đức tính của Lycurgus hay của Solon. Và 
trước khi bạn đọc xong bài viết này, hãy tưởng tượng đến việc đưa luật 
pháp cho những người man đi mọi rợ ở Mĩ hay ở châu Phi. Đưa những 
người du mục này đến nơi định cư, dạy cho họ cách nuôi gia súc... Tìm 
cách phát triển ý thức xã hội mà thiên nhiên đã gieo vào lòng họ... 
Buộc họ bắt đầu thực hành những bổn phận của nhân loại... Sử dụng 
hình phạt để trừng phạt các thú vui nhục dục thì họ không còn thích 
những thứ đó nữa. Khi đó, bạn sẽ thấy rằng tất cả các điều luật của 
bạn đều làm cho những người man đi mọi rợ này từ bỏ thói xấu và học 
được đức hạnh. 

Tất cả các dân tộc đều có luật pháp. Nhưng rất ít dân tộc được hạnh 
phúc. Vì sao? Bởi chính các nhà lập pháp hầu như không biết gì về 
mục đích của xã hội, đó là liên kết các gia đình bằng quyền lợi chung. 

Tính không thiên vị của luật pháp gồm hai khía cạnh: thiết lập sự 
bình đẳng về của cải và bình đẳng về nhân phẩm giữa các công dân... 
Vì luật pháp thiết lập quyền bình đẳng hơn, cho nên pháp luật cũng 
trở nên quý giá hơn cho mọi công dân... Khi tất cả mọi người đều bình 
đẳng về của cải và phẩm giá — và khi luật pháp không để cho người ta 
hi vọng vi phạm quyền bình đẳng này - thì làm sao người ta còn 
tham lam, tham vọng, hoang phí, lười biếng, ghen tị, thù hận, hay 
ghen tuông được nữa? 

Những điều bạn đã học được về nước cộng hoà Sparta phải khai 
minh cho bạn về vấn đề này. Chưa có nhà nước nào từng có luật pháp 
phù hợp với trật tự của thiên nhiên, và bình đẳng như thế. 


Sai lầm của những người cầm bút xã hội chủ nghĩa 


Trên thực tế, không có gì là lạ khi trong thế kỉ XVII và XVIII 
loài người được coi là loại vật liệu trì trệ, sẵn sàng chấp nhận 
tất cả mọi thứ - hình thức, khuôn mặt, năng lượng, phong 
trào, cuộc sống — từ một ông hoàng vĩ đại hay một nhà lập 
pháp tuyệt vời hoặc một thiên tài vĩ đại. Những thế kỉ này đã 
được nuôi dưỡng bằng việc nghiên cứu thời cổ đại. Và thời cổ 
đại có mặt khắp nơi - ở Ai Cập, ở Ba Tư, ở Hi Lạp, ở Rome — 
khắp nơi đều có cảnh tượng mấy người nhào nặn nhân loại — 


bằng vũ lực và lừa dối — theo những ý tưởng bất chợt của họ. 
Nhưng điều đó không chứng tỏ rằng đây là tình trạng đáng 
mong muốn. Nó chỉ chứng tỏ rằng vì con người và xã hội có 
khả năng cải thiện; tự nhiên là trong những giai đoạn đầu của 
lịch sử, sai lầm, ngu đốt, chế độ chuyên quyền, chế độ nô lệ, và 
mê tín dị đoan là lớn hơn cả. Những người cầm bút được trích 
dẫn bên trên không sai khi họ thấy các thiết chế cổ đại là như 
thế, nhưng họ sai khi đề nghị những thế hệ tương lai ngưỡng 
mộ và bắt chước các thiết chế đó. Là những người tuân thủ theo 
lối trẻ con và không có tỉnh thần phê phán, họ coi sự vĩ đại, 
nhân phẩm, đạo đức, và hạnh phúc của xã hội nhân tạo của thế 
giới cổ đại như là thực tế có sẵn vậy. Họ không hiểu rằng, kiến 
thức xuất hiện và phát triển cùng với thời gian, và cùng với sự 
phát triển, tri thúc có thể đứng về phía lẽ phải và xã hội giành 
lại được quyền sở hữu chính mình. 


Tự do là gì? 


Trên thực tế, cuộc đấu tranh chính trị mà chúng ta đang 
chứng kiến là gì? Đó là cuộc đấu tranh, mang tính bản năng, vì 
tự do của tất cả mọi người. Vậy quyền tự do — ngay cái tên của 
nó đã làm cho tim đập nhanh hơn và làm rung chuyển cả thế 
giới — là gì? Đấy không phải là sự kết hợp của tất cả các quyền 
tự do — tự do lương tâm, tự do học tập, tự do lập hội, tự do báo 
chí, tự do du lịch, tự do lao động, tự do thương mại hay sao? 
Nói tóm lại, đấy không phải là quyển tự do - tức là mỗi người 
được quyền sử dụng tất cả năng lực của mình, miễn là không 
gây hại cho người khác trong khi làm như thế hay sao? Đấy 
không phải là quyền tự do phá huỷ tất cả các chế độ chuyên 
quyền - kể cả chế độ chuyên quyền đã được hợp pháp hoá hay 


sao? Cuối cùng, đó không phải là quyền tự do buộc pháp luật 
chỉ hoạt động trong lĩnh vực hợp lí là tổ chức quyền của các cá 
nhân đối với việc tự vệ hợp pháp, lĩnh vực trừng phạt bất công 
hay sao? Phải thừa nhận rằng sức hút của loài người về phía tự 
do thường gặp nhiều trở ngại, đặc biệt là ở Pháp. Đấy phần lớn 
là do ước muốn tai hại —- học được từ các lời dạy có từ thời cổ 
đại - mà những người viết về các vấn đề xã hội của chúng ta 
thường mắc: Họ mong muốn đứng lên đầu lên cổ nhân dân để 
sắp xếp, tổ chức và kiểm soát nhân loại theo ý mình. 


Sự bạo ngược của lòng từ bỉ 


Trong khi xã hội đang đấu tranh vì tự do, thì những quý ông 
nổi tiếng này, những người đã cưỡi lên đầu lên cổ nhân dân lại 
vân giữ chặt cái tỉnh thần của thế kỉ XVII và XVIII. Họ chỉ nghĩ 
đến việc buộc nhân loại phải chấp nhận sự bạo ngược của lòng 
từ bi của những sáng chế về mặt xã hội của chính mình. Tương 
tự Rousseau, họ muốn buộc nhân loại ngoan ngoãn mang cái 
ách của phúc lợi công cộng mà họ vẽ ra trong trí tưởng tượng 
của mình. 

Điều này đặc biệt đúng vào năm 1789. Chế độ cũ chỉ sụp đổ 
khi xã hội đã phải chịu đựng những sự sắp xếp nhân tạo khác, 
bao giờ cũng bắt đầu từ cùng một điểm: tính toàn trí toàn năng 
của luật pháp. 

Xin nghe những ý tưởng của một số người cầm bút và chính 
trị gia thời đó: 


Saint—Just: Các nhà lập pháp lãnh đạo tương lai. Ông ta là người 
thể hiện lợi ích của nhân loại, ông ta là người làm cho dân chúng trở 
thành những người mà ông ta muốn họ trở thành. 


Robespierre: Chức năng của chính phủ là hướng sức mạnh vật chất 
và tỉnh thần của dân tộc đến mục tiêu mà cộng đồng phải hướng tới. 

Billaud-Varennes: Dân tộc cần được đưa tới tự do, cũng cần phải 
tái tạo lại. Phải có lực lượng mạnh mẽ và hành động quyết liệt thì mới 
tiêu điệt được những định kiến cũ, thay đổi những tập quán cũ, uốn 
nắn những tình cảm đổi truy, hạn chế những ước muốn không cần 
thiết, và tiêu diệt những thói xấu đã ăn sâu bén rễ... Thưa các công 
dân, sự nghiêm khắc không khoan nhượng của Lycurgus đã tạo ra 
nền tảng vững chắc cho nước cộng hoà Sparta. Bản chất yếu đuối và 
cả tin của Solon đã đưa Athens vào tình trạng nô lệ. Sự so sánh này 
bao trùm toàn bộ khoa học về quản lí. 


Le Pelletier: Sau khi xem xét mức độ xuống cấp của con người, tôi 
tin rằng cần một sự phục hổi toàn điện, và tôi xin nói là phải tạo ra 
một dân tộc mới. 


Những người xã hội chủ nghĩa muốn chế độ chuyên chính 


Một lần nữa, người ta tuyên bố rằng nhân dân chỉ là một loại 
nguyên liệu thô mà thôi. Nhân dân không thể thể hiện được 
ước muốn cải thiện chính mình, họ không có khả năng đó. Theo 
Saint—Just, chỉ có các nhà lập pháp mới có khả năng làm điều 
đó. Nhân dân chỉ đơn giản là trở thành cái mà nhà lập pháp 
muốn họ trở thành. Theo Robespierre, ông này nhắc lại từng 
câu chữ của Rousseau, nhà lập pháp bắt đầu bằng tuyên bố về 
mục tiêu mà cộng đồng phải hướng tới. Sau khi xác định được 
điều này, chính phủ chỉ việc hướng lực lượng vật chất và tỉnh 
thần của dân tộc tới mục tiêu đó. Trong khi đó, người dân của 
quốc gia phải hoàn toàn thụ động. Và theo thuyết của Billaud— 
Varennes, người dân không được có định kiến, tình cảm và 
ham muốn, ngoại trừ những thứ được nhà lập pháp cho phép, 
ông này thậm chí còn đi xa hơn, khi nói rằng sự nghiêm khắc 
không khoan nhượng của một người là nền tảng của nước cộng 
hoà. 


Trong nhiều trường hợp, cái ác được viện dẫn là rất lớn, đến 
mức thủ tục bình thường của chính phủ không thể chữa trị 
được, Mably để nghị áp dụng chế độ độc tài nhằm thúc đẩy đạo 
đức: “Áp dụng toà án đặc biệt với những quyền hạn lớn trong 
một thời gian ngắn, cần phải giáng một đòn mạnh vào trí 
tưởng tượng của công dân”, ông ta nói như thế. Người ta đã 
không quên học thuyết này. Xin hãy nghe Robespierre: 


Nguyên tắc của chính phủ cộng hoà là đức hạnh và phương tiện cần 
thiết nhằm thiết lập đức hạnh là khủng bố. Ở nước ta, chúng ta lấy 
đạo hạnh thay cho ích kỉ, lòng trung thực thay cho danh dự, nguyên 
tắc thay cho phong tục, trách nhiệm thay cho tập quán, đế chế của lí 
trí thay cho sự chuyên chế của kiểu cách, khinh bỉ thói xấu thay cho 
khinh bỉ đói nghèo, niềm tự hào thay cho thái độ xấc láo, sự vĩ đại của 
tâm hồn thay cho thói phù phiếm, tình yêu vinh quang thay cho tình 
yêu tiền bạc, những người tốt thay cho những người đồng hành tốt, 
phẩm chất thay cho âm mưu, thiên tài thay cho khôn vặt, sự thật thay 
cho vẻ hấp dẫn, sự quyến rũ của hạnh phúc thay cho sự nhàm chán 
của hưởng thụ, sự vĩ đại của con người thay cho sự tỉ tiện của những 
kẻ ăn trên ngổi trốc, những con người hào phóng, mạnh mẽ và hạnh 
phúc thay cho những người tốt bụng, phù phiếm và suy thoái; tóm 
lại, chúng ta dùng tất cả đức hạnh và phép lạ của nước cộng hoà thay 
thế cho tất cả những tệ nạn và sự vô lí của chế độ quân chủ. 


Thái độ ngạo mạn của kẻ độc tài 


Robespierre đã tự cho rằng mình đứng trên đỉnh cao chót 
vót so với toàn thể loài người! Xin chú ý tới thái độ ngạo mạn 
trong lời nói của ông ta. Ông ta không thoả mãn với việc cầu 
nguyện cho một sự thức tỉnh vĩ đại về tỉnh thần của con người. 
Ông ta cũng không hi vọng rằng chính phủ được quản lí một 
cách nghiêm chỉnh có thể đem lại kết quả như thế. Không, ông 
sẽ tự mình cải tạo nhân loại, bằng khủng bố. 


Một loạt những lời tuyên bố đáng ghét và mâu thuẫn này 
được trích dẫn từ một tiểu luận của Robespierre, với mục đích 
là giải thích những nguyên tắc đạo đức mà chính quyền cách 
mạng phải theo. Xin nhớ rằng Robespierre đòi hỏi phải có chế 
độ độc tài không phải chỉ với mục đích là đẩy lùi cuộc xâm lăng 
của nước ngoài hoặc dẹp tan các nhóm đối lập. Ông ta cần chế 
độ độc tài để có thể dùng khủng bố buộc đất nước chấp nhận 
nguyên tắc của chính mình về đạo đức. Ông nói rằng hành 
động này chỉ là biện pháp tạm thời, trước khi có hiến pháp mới. 
Nhưng trên thực tế, ông muốn sử dụng khủng bố để tiêu trừ 
tính ích kỉ, danh dự, phong tục, tập quán, thói phong lưu đài các, 
phù hoa, hám tiền, tình bạn, âm mưu, sự hài hước, ưa khoái lạc và 
nghèo đói ở nước Pháp. Robespierre chỉ cho pháp luật hoạt 
động trở lại sau khi ông ta thực hiện xong những điều kì điệu 
đó — ông gọi những điều đó như thế. 

Ở đây, trong bản tiếng Pháp, Bastiat tạm ngừng và nói với 
tất cả những nhà cải cách hăng say và những người muốn trở 
thành những nhà cầm quyền “°Ôi, quý vị là những người khốn 
khổ! Quý vị nghĩ rằng mình là người vĩ đại đến mức như thế ưl 
Quý vị đánh giá nhân loại thấp như vậy ư! Quý vị muốn cải cách 
tất cả mọi thứt Tại sao quý vị không tự cải cách chính mình? 
Nhiệm vụ này cũng quá đủ rồi” (Ghi chú của bản tiếng Anh). 


Con đường quanh co dẫn tới chế độ chuyên quyền 


Nhưng thường thì những người này — các nhà cải cách, các 
nhà lập pháp, và những người chuyên viết về các vấn đề xã hội 
- không muốn áp đặt chế độ chuyên quyền trực tiếp lên đầu 
lên cổ nhân dân. Không, họ là những người vừa ôn hoà và nhân 
từ, họ không thể có hành động trực tiếp như thế. Thay vào đó, 


họ quay sang sử dụng luật pháp nhằm áp đặt chế độ chuyên 
quyền, chế độ chuyên chế, chế độ can thiệp vào mọi thứ. Họ chỉ 
muốn làm ra luật pháp mà thôi. 

Để chứng tỏ ý tưởng lạ lùng này đã giữ thế thượng phong ở 
Pháp, tôi cần dẫn ra không chỉ toàn bộ tác phẩm của Mably, 
của Raynal, của Rousseau và Fenelon — cộng với những trích 
dẫn dài từ các tác phẩm của Bossuet và Montesquieu — mà còn 
phải trưng ra toàn bộ thủ tục tố tụng của Quốc ước. Tôi sẽ 
không làm điều đó, xin mời độc giả tự đọc những tác phẩm này. 


Napoléon muốn có một nhân loại thụ động 


Tất nhiên, không có gì ngạc nhiên khi Napoléon rất thích ý 
tưởng này. Ông ta nhiệt tình tuân theo nó và hăng say sử dụng 
nó. Tương tự một nhà hoá học, Napoléon coi toàn bộ châu Âu là 
vật liệu cho cuộc thí nghiệm của mình. Nhưng, trong quá trình 
thực hiện, vật liệu này đã phản ứng chống lại ông. 


Trên đảo St. Helena, Napoléon — lúc bấy giờ đã rất thất vọng 
- dường như đã công nhận một số sáng kiến của nhân dân. Sau 
khi nhận ra như thế, ông có thái độ ít thù địch với tự do hơn 
trước. Tuy nhiên, điều này đã không làm ông chùn tay, trong di 
chúc, ông để lại bài học cho con trai như sau: “Cai trị là làm gia 
tăng và lan toả đạo đức, học vấn và hạnh phúc”. 

Sau khi đã dẫn ra tất cả các chứng cớ như thế, có lẽ không 
cần trích dẫn những ý kiến tương tự của Morelly, của Babeuf, 
của Owen, của Saint-Simon và Fourier nữa. Tuy nhiên, cũng 
xin đưa ra một trích dẫn từ tác phẩm của Louis Blanc về tổ chức 
lao động: “Trong kế hoạch của chúng tôi, xã hội nhận được 
động lực từ chính quyền”. 


Bây giờ xin xem xét vấn để sau: Xung lực đằng sau động lực 
này là do kế hoạch của Louis Blanc tạo ra, kế hoạch của ông ta 
sẽ được áp đặt cho xã hội; xã hội mà ta nói tới ở đây là loài 
người. Do đó, loài người phải nhận được động lực từ Louis 
Blanc. 

Sau đó người ta sẽ nói rằng nhân dân được tự do chấp nhận 
hoặc bác bỏ kế hoạch này. Đúng là, nhân dân được tự do chấp 
nhận hoặc bác bỏ lời khuyên của bất cứ người nào mà họ muốn. 
Nhưng Louis Blanc không hiểu vấn đề theo cách này. Ông ta hi 
vọng rằng kế hoạch của mình sẽ trở thành luật, và do đó phải 
được áp đặt cho nhân dân bằng sức mạnh của luật pháp: 


Trong kế hoạch của chúng tôi, nhà nước chỉ phải thông qua luật lao 
động (không có gì khác?), sự tiến bộ của công nghiệp có thể và phải 
diễn ra một cách hoàn toàn tự do bằng những phương tiện của bộ luật 
đó. Nhà nước chỉ đơn giản là đưa xã hội lên một mặt nghiêng (tất cả 
chỉ có thế thôi ư?). Lúc đó xã hội sẽ trượt dốc bởi lực do các sự vật tự 
sinh ra và bởi sự vận hành tự nhiên của cơ chế đã được thiết lập. 


Nhưng mặt nghiêng mà Louis Blanc nói tới là cái gì? Nó có 
dẫn đến vực thắm không? (Không, nó sẽ dẫn đến hạnh phúc). 
Nếu đúng như thế thì tại sao xã hội không đi đến đó theo lựa 
chọn của chính nó? (Bởi vì xã hội không biết nó muốn gì, cần 
phải thúc đẩy nó). Cái gì phải thúc đẩy nó? (Chính quyền). Và ai 
là người tạo ra lực đẩy chính quyền này? (Tại sao?, xin hỏi 
người phát minh ra cỗ máy - trong trường hợp này là Louis 
Blanc). 


Cái vòng luấn quần của chủ nghĩa xã hội 


Chúng ta sẽ không bao giờ thoát khỏi cái vòng luấn quần sau 


đây: ý tưởng về loài người thụ động và sức mạnh của luật pháp 
mà con người vĩ đại sử dụng nhằm thúc đẩy dân chúng. 

Một khi xã hội đã được đặt trên mặt phẳng nghiêng này, xã 
hội còn được hưởng một số quyền tự do nữa không? (chắc chắn 
rồi). Tự do là gì vậy, thưa ông Louis Blanc? 


Dứt khoát là, tự do không chỉ là quyền được tạo hoá ban cho người 
ta; nó còn là sức mạnh được ban cho cá nhân để người ta sử dụng và 
phát triển những khả năng của mình trong vương quốc của công lí và 
dưới sự bảo vệ của luật pháp. 

Và đây không phải là đặc điểm vô nghĩa, ý nghĩa của nó rất sâu sắc 
và khó mà đánh giá hết hậu quả của nó. Vì, một khi ta đã đồng ý rằng 
một người, để trở thành người tự do thực sự thì phải có quyền sử dụng 
và phát triển các khả năng của mình thì nghĩa là mỗi người đều có 
quyền đòi hỏi xã hội cung cấp cho mình học vấn nhằm tạo điều kiện 
cho anh ta phát triển bản thân. Cũng có nghĩa là mỗi người đều có thể 
đòi hỏi xã hội cung cấp cho mình công cụ sản xuất, thiếu công cụ thì 
hoạt động của con người không thể đạt hiệu quả đầy đủ được. Nhưng 
nếu không sử dụng những hành động của nhà nước thì làm sao xã hội 
có thể cung cấp cho mọi người học vấn và công cụ sản xuất mà họ 
cần? 

Như vậy, một lần nữa, tự do là quyền lực. Quyền lực này bao gồm 
những øì? (Bao gồm những người được giáo dục và những người được 
trang bị công cụ sản xuất). Ai là người cung cấp nền giáo dục và công 
cụ sản xuất? (Xã hội phải cung cấp cho tất cả mọi người). Xã hội cung 
cấp công cụ sản xuất cho những người không có công cụ bằng những 
hành động nào? (Lại còn hỏi, bằng những hành động của nhà nước). 
Nhà nước lấy những công cụ đó ở đâu? 


Hãy để người đọc trả lời câu hỏi đó. Hãy để người đọc nhận 
ra phương hướng mà cách làm này sẽ đưa chúng ta tới. 


Học thuyết của những người dân chủ 


Hiện tượng kì lạ của thời đại chúng ta - có thể làm cho con 
cháu chúng ta ngạc nhiên - là học thuyết dựa trên ba giả 
thuyết sau đây: nhân loại cực kì thụ động, sự toàn năng của 
luật pháp và đã là nhà lập pháp thì không thể sai. Ba tư tưởng 
này tạo ra biểu tượng thiêng liêng của những người tự xưng là 
hoàn toàn dân chủ. 

Những người ủng hộ học thuyết này còn tuyên bố là nó có 
tính xã hội. Vì vậy, khi là những người dân chủ, họ có niềm tin 
không giới hạn vào nhân loại. Nhưng khi hướng vào xã hội thì 
họ lại coi nhân loại chẳng khác gì cục đất. Xin xem xét mâu 
thuẫn này một cách chỉ tiết hơn. 


Những người dân chủ có thái độ như thế nào khi thảo luận về 
các quyền chính trị? Họ coi nhân dân như thế nào khi cần chọn 
nhà lập pháp? À, lúc đó người ta tuyên bố rằng nhân dân có trí 
tuệ bẩm sinh, nhân dân được phú cho nhận thức cực kì tỉnh tế, 
ý chí của họ bao giờ cũng đúng, ý chí chung là không thể sai, 
bầu cử không thể bao gồm tất cả mọi người. 

Khi bầu cử, rõ ràng là không cần đề nghị cử tri đưa ra bất cứ 
sự bảo đảm nào về trí tuệ của họ. Ý chí và năng lực lựa chọn 
một cách khôn ngoan của cử tri được cho là đương nhiên. 
Người dân có thể bị lầm lẫn ư? Chúng ta chả đang sống trong 
thời đại khai sáng hay sao? Cái gì? Chẳng phải là nhân dân bao 
giờ cũng bị trói buộc hay sao? Họ chẳng giành được quyền của 
mình bằng những nỗ lực và hi sinh cực kì to lớn hay sao? Họ 
chẳng đã từng thể hiện biết bao nhiêu bằng chứng về trí thông 
minh và trí tuệ của mình hay sao? Họ không phải là người 
trưởng thành ư? Họ không có khả năng tự đánh giá ư? Họ 
không biết cái gì là tốt nhất cho mình hay sao? Có giai cấp hay 
người nào dám đứng trên nhân dân và phán xét cũng như làm 
thay cho họ? Không, không, nhân dân đang và phải được tự do. 


Họ muốn quản lí công việc của chính mình và họ phải làm như 
thế. 


Nhưng, cuối cùng, khi các nhà lập pháp được bầu xong - thì 
giọng lưỡi của họ thay đổi hẳn. Nhân dân lại trở thành những 
người thụ động, trơ ì và thiếu ý thức, còn các nhà lập pháp thì 
trở thành những kẻ biết tuốt. Đấy là lúc nhà lập pháp đưa ra 
sáng kiến, chỉ đạo, thúc đẩy và tổ chức. Nhân loại chỉ việc tuân 
theo, thời khắc của chế độ chuyên chế đã điểm. Xin xem xét tư 
tưởng chết người sau đây: Nhân dân, trong khi bầu cử là những 
người rất khôn ngoan, rất đức hạnh và rất hoàn hảo, nhưng 
bây giờ chẳng có bất cứ khuynh hướng øì; hoặc nếu có thì đấy 
là những khuynh hướng dẫn đến thoái hoá. 


Khái niệm của những người xã hội chủ nghĩa về tự do 


Nhưng có cần cho nhân dân một chút tự do hay không? 


Nhưng ông Considerant khẳng định với chúng ta rằng tự do 
chắc chắn sẽ dẫn tới độc quyền! 

Chúng ta hiểu rằng tự do nghĩa là cạnh tranh. Nhưng theo 
ông Louis Blanc, cạnh tranh là hệ thống phá hoại các doanh nhân 
và huỷ điệt dân chúng. Chính vì vậy mà các dân tộc tự do đang bị 
phá sản và huỷ diệt tương đương với mức độ tự do của họ (Có 
thể ông Louis Blanc phải quan sát các kết quả của cạnh tranh, 
ví dụ, ở Thuy Sĩ, Hà Lan, Anh và Mi). 


Ông Louis Blanc còn nói với chúng ta rằng sự cạnh tranh dẫn 
đến độc quyền. Và với cùng cách tư duy như thế, ông cho chúng 
ta biết rằng giá thấp dẫn đến giá cao, cạnh tranh đưa sản xuất đến 
hoạt động phá hoại, cạnh tranh làm cạn kiệt sức mua, cạnh tranh 
làm cho sản xuất gia tăng đồng thời lại làm giảm tiêu thụ. Từ đó 


chúng ta thấy rằng những người tự do sản xuất không phải để 
tiêu thụ, tự do có nghĩa là áp bức và sự điên rổ trong dân chúng, 
và rằng ông Louis Blanc phải chú ý đến vấn đề này. 


Những người xã hội chủ nghĩa sợ tất cả các quyền tự đo 


Thế thì tự do giáo dục? (Nhưng, phụ huynh sẽ trả tiển cho 
các thầy giáo để họ dạy trẻ em vô đạo đức và những quan niệm 
sai lầm, ngoài ra, theo ông Thiers, nếu giáo dục được xây dựng 
trên cơ sở tự do dân tộc thì nó sẽ không còn tính dân tộc nữa và 
chúng ta sẽ dạy con em chúng ta những tư tưởng của người Thổ 
Nhĩ Kì hay người Ấn Độ, trong khi đó, nhờ chế độ chuyên chế 
hợp pháp này đối với giáo dục mà trẻ em của chúng ta hiện giờ 
vẫn có may mắn là được dạy những ý tưởng cao quý của người 
La Mã). 

Thế thì tự do lao động? (Nhưng điều đó lại có nghĩa là cạnh 
tranh, đến lượt nó, lại làm cho sản phẩm không được tiêu thụ, 
làm cho các doanh nhân phá sản và huỷ hoại nhân dân). 


Hay là tự do thương mại? (Nhưng, như mọi người đều biết — 
và những người ủng hộ thuế xuất nhập khẩu mang tính bảo hộ 
đã nhiều lần chứng minh rằng tự do thương mại làm cho tất cả 
những người tham gia đều phá sản và muốn thịnh vượng thì 
cần ngăn chặn tự do thương mại). 

Hay là tự đo lập hội? (Nhưng, theo học thuyết xã hội chủ 
nghĩa thì tự do thực sự và hiệp hội tự nguyện là mâu thuẫn với 
nhau, và mục đích của chủ nghĩa xã hội là đè nén quyền tự do 
lập hội chính là để buộc người ta liên kết với nhau trong sự tự 
do đích thực). 


Rõ ràng là, lương tâm của các nhà dân chủ-xã hội không thể 


cho người ta bất kì quyền tự do nào, vì họ tin rằng bản chất của 
con người là bao giờ cũng hướng tới đủ mọi hình thức suy đồi 
và tai hoạ. Do đó, đương nhiên là, các nhà lập pháp phải lập kế 
hoạch cho người dân nhằm cứu họ khỏi chính mình. 

Cách lập luận như thế đưa chúng ta đến một câu hỏi đầy 
thách thức; Nếu nhân dân không có khả năng, vô đạo đức và 
dốt nát như các chính trị gia đã chỉ ra, thì tại sao quyền bầu cử 
của chính những người dân đó lại được bảo vệ với sự nhiệt tình 
đến như vậy? 


Ý tưởng về siêu nhân 


Những lời tuyên bố của các nhà tổ chức nhân loại làm bật ra 
câu hỏi khác mà tôi thường hỏi họ và cho đến nay, như tôi biết, 
họ không bao giờ trả lời: Nếu những khuynh hướng tự nhiên 
của nhân loại là xấu đến mức cho rằng người dân được tự do là 
không an toàn thì làm sao các khuynh hướng của những người 
tổ chức lại luôn là tốt? Chả lẽ các nhà lập pháp và những người 
đại diện cho họ không thuộc về nhân loại hay sao? Hay họ tin 
rằng mình được làm từ loại đất sét mịn hơn phần còn lại của 
nhân quần? Các nhà tổ chức khẳng định rằng xã hội, nếu 
không được lãnh đạo, sẽ lao vào sự huỷ diệt không thể tránh 
khỏi vì bản năng của dân chúng là lầm lạc. Các nhà lập pháp 
tuyên bố sẽ ngăn chặn quá trình tự huỷ điệt này và đưa nhân 
loại vào xu hướng lành mạnh hơn. Như vậy, rõ ràng là, các nhà 
lập pháp và những người tổ chức đã được Trời ban cho trí 
thông minh và đức hạnh, đặt họ ở bên ngoài và bên trên nhân 
loại; nếu như thế, hãy để họ chứng tỏ tư cách vượt trội của 
mình. 


Họ sẽ là những người chăn chiên, còn chúng ta là con chiên 


của họ. Chắc chắn là sự sắp xếp này hàm ý rằng họ là những 
người có ưu thế bẩm sinh so với tất cả những người khác. Và 
chắc chắn là chúng ta hoàn toàn có quyền yêu cầu các nhà lập 
pháp và những người tổ chức chứng minh ưu thế bẩm sinh của 
họ. 


Những người xã hội chủ nghĩa bác bỏ quyền tự do lựa chọn 


Xin hiểu rằng tôi không bàn cãi về quyền của họ trong việc 
phát minh ra các liên kết xã hội, để quảng cáo cho mình, bảo vệ 
mình và thử nghiệm với chính mình, tự chịu chi phí và rủi ro. 
Mà tôi tranh cãi về quyền của họ trong việc áp đặt những kế 
hoạch này đối với chúng ta bằng luật pháp - tức là bằng vũ lực 
- và bắt chúng ta đóng thuế để trả lương cho họ. 

Tôi không yêu cầu những người ủng hộ của các trường phái 
tư tưởng khác nhau này —- những người theo Proudhon, theo 
Cabet, theo Fourier, những người Universitarists, và những 
người theo phái bảo hộ - từ bỏ các tư tưởng khác nhau của họ. 
Tôi chỉ yêu cầu họ từ bỏ một ý tưởng chung của tất cả các 
trường phái này: Họ chỉ cần từ bỏ ý tưởng buộc chúng ta phải 
chấp nhận các nhóm của họ, chấp nhận các dự án xã hội hoá 
của họ, chấp nhận các ngân hàng cung cấp tín dụng miễn phí 
của họ, từ bỏ khái niệm đạo đức theo kiểu Hi Lạp—La Mã của họ 
và những biện pháp quản lí thương mại của họ. Tôi chỉ yêu cầu 
là chúng ta được tự mình quyết định về những kế hoạch này, 
chúng ta không bị buộc phải chấp nhận chúng, đù trực tiếp hay 
gián tiếp, nếu cho rằng chúng trái với những lợi ích căn bản 
của chúng ta hoặc trái với lương tâm của chúng ta. 


Nhưng các nhà tổ chức muốn tiếp cận với những khoản thuế 
và sức mạnh của luật pháp nhằm thực hiện kế hoạch của họ. 


Ngoài việc bị áp bức và bất công, ước muốn này còn bao hàm 
giả định tai hại là các nhà tổ chức đó là những người không thể 
sai lầm, còn nhân dân là những người không có năng lực. 
Nhưng, một lần nữa, nếu nhân dân là những người không đủ 
năng lực đánh giá chính mình, thì nói về phổ thông đầu phiếu 
để làm gì? 


Nguyên nhân của cách mạng Pháp 


Mâu thuẫn trong tư tưởng, thật đáng tiếc nhưng hoàn toàn 
hợp lí, được phản ánh trong các sự kiện ở Pháp. Ví dụ, người 
Pháp đã dẫn dắt tất cả những dân tộc châu Âu khác đến với 
cuộc đấu tranh vì các quyền của mình - hay nói chính xác hơn, 
đến những đòi hỏi về chính trị của họ. Tuy nhiên, sự kiện này 
đã không làm cho chúng ta thoát khỏi cảnh là những người bị 
cai trị nhiều nhất, bị nhiều quy định nhất, bị áp đặt nhất, bị trói 
buộc nhất và bị bóc lột nhất ở châu Âu. Pháp cũng dẫn dắt tất 
cả dân tộc khác đến nơi mà bao giờ người ta cũng cảm thấy 
cách mạng đang sắp xảy ra. Trong những hoàn cảnh như thế, 
đấy là việc đương nhiên. 

Và sẽ vẫn như thế khi mà các chính trị gia của chúng ta tiếp 
tục chấp nhận ý tưởng được Louis Blanc thể hiện một cách rõ 
ràng như sau: “Xã hội nhận động lực từ chính quyền”. Sẽ vẫn 
như thế khi con người có tình cảm tiếp tục là những người thụ 
động, khi họ tiếp tục tự coi mình là không có khả năng làm cho 
mình thịnh vượng hơn và hạnh phúc hơn bằng trí thông minh 
và năng lực của chính mình, khi họ còn chờ đợi pháp luật làm 
mọi thứ cho họ; tóm lại, khi họ còn nghĩ quan hệ của họ với 
nhà nước cũng chẳng khác gì quan hệ của bầy cừu với người 
chăn cừu. 


Sức mạnh vô cùng to lớn của chính phủ 


Chừng nào những tư tưởng này còn giữ thế thượng phong thì 
rõ ràng trách nhiệm của chính phủ là rất lớn. May và rủi, giàu 
sang và nghèo túng, bình đẳng và bất bình đẳng, đạo đức và vô 
đạo - tất cả đều phụ thuộc vào chính quyền. Chính quyền cáng 
đáng tất cả mọi thứ, nhận tất cả mọi thứ, làm tất cả mọi thứ; do 
đó, chính quyền cũng chịu trách nhiệm về tất cả mọi thứ. 

Nếu chúng ta gặp may, chính phủ đòi chúng ta tỏ lòng biết 
ơn; nhưng nếu chúng ta không may thì chính phủ phải chịu 
trách nhiệm. Vì có phải là cả con người lẫn tài sản của chúng ta 
đều nằm trong tay chính phủ hay không? Luật pháp không 
phải là toàn trí toàn năng hay sao? 


Nắm độc quyền trong lĩnh vực giáo dục thì chính phủ phải 
đáp ứng những hi vọng của các bậc phụ huynh, những người vì 
lí do đó mà bị tước mất tự do; và nếu những hi vọng này tan 
thành mây khói thì lỗi tại aï? Nhận quản lí ngành công nghiệp 
là chính phủ nhận trách nhiệm làm cho nó thịnh vượng, nếu 
không thì tước đoạt quyền tự do của nó là việc làm vô lí. Và nếu 
công nghiệp bị suy thoái thì lỗi tại ai? 

Can thiệp vào cán cân thương mại bằng cách thay đổi thuế 
xuất nhập khẩu là các chính phủ cam kết làm cho thương mại 
phát triển thịnh vượng, nhưng nếu không thịnh vượng mà sụp 
đổ thì là lỗi tại ai? 

Bảo hộ các ngành trong lĩnh vực hàng hải để họ từ bỏ quyền 
tự do của mình là chính phủ đã cam kết làm cho những ngành 
này có lời, nhưng nếu chúng trở thành gánh nặng cho những 
người đóng thuế thì lỗi tại ai? 

Như vậy, không có sự bất bình nào ở trong nước mà chính 
phủ không tự nguyện nhận lãnh trách nhiệm. Có còn ngạc 


nhiên không khi mà ở Pháp mỗi thất bại lại làm gia tăng mối 
đe doạ của một cuộc cách mạng nữa? 

Người ta đã đề xuất những biện pháp khắc phục nào? Mở 
rộng đến vô cùng lĩnh vực hoạt động của luật pháp, nghĩa là 
tăng thêm trách nhiệm của chính phủ. 


Tuy nhiên, nếu chính phủ nhận trách nhiệm kiểm soát và 
tăng lương, nhưng không thể làm được việc đó; nếu chính phủ 
cam kết chăm sóc tất cả những người có thể rơi vào hoàn cảnh 
khốn khó, nhưng không thể làm việc đó; nếu chính phủ cam 
kết hỗ trợ tất cả những người lao động thất nghiệp, nhưng 
không thể làm việc đó; nếu chính phủ cam kết cho tất cả những 
người cần tiền được vay mà không phải trả lãi suất, nhưng 
không thể làm việc đó; nếu sử dụng những từ ngữ mà đáng tiếc 
là lại tuôn ra từ ngọn bút của ông de Lamartine: “Nhà nước cho 
rằng mục đích của nó là khai hoá, phát triển, mở rộng, củng cố, 
trao linh hồn và thần thánh hoá tâm hồn của nhân dân” — 
nhưng nếu chính phủ không thể làm được tất cả những việc đó 
thì sao? Chả lẽ không chắc chắn là sau mỗi thất bại của chính 
phủ — than ôi! thất bại có xác suất khá cao —- sẽ là một cuộc 
cách mạng không thể tránh khỏi hay sao? 


Chính trị và kinh tế học 


Bây giờ xin trở lại với chủ đề đã được thảo luận qua trong 
những trang đầu của tiểu luận này: quan hệ giữa kinh tế và 
chính trị—kinh tế chính trị học.[2o] 

Khoa kinh tế học phải phát triển trước khi khoa học chính trị 
học có thể được hình thành bằng luận lí. Về nguyên tắc, kinh tế 
học là khoa học nghiên cứu xem các lợi ích của con người hài 


hoà hay đối kháng với nhau. Phải biết việc này trước khi lập ra 
khoa chính trị học nhằm xác định những chức năng thích hợp 
của chính phủ. 

Ngay sau khi kinh tế học phát triển và tại thời điểm khởi đầu 
việc hình thành khoa chính trị học, sẽ xuất hiện câu hỏi hết sức 
quan trọng cần được trả lời: Luật pháp là gì? Luật pháp phải 
như thế nào? Phạm vi và giới hạn của nó? Về mặt logic, quyền 
lực chính đáng của các nhà lập pháp phải chấm dứt ở chỗ nào? 


Tôi xin trả lời ngay như sau: Luật pháp là lực lượng chung 
được tổ chức nhằm ngăn chặn bất công. Tóm lại, luật pháp là công 
lí. 


Chức năng thích hợp của lập pháp 


Nhà lập pháp có quyền lực tuyệt đối đối với con người và tài 
sản của chúng ta là không đúng. Con người và tài sản có trước 
các nhà lập pháp, chức năng của ông ta chỉ là bảo đảm an toàn 
cho con người và tài sản mà thôi. 

Chức năng của luật pháp là kiểm soát lương tâm của chúng 
ta, tư tưởng của chúng ta, ý chí của chúng ta, nền giáo dục của 
chúng ta, ý kiến của chúng ta, việc làm của chúng ta, việc buôn 
bán của chúng ta, tài năng của chúng ta hay thú vui của chúng 
ta là không đúng. Chức năng của luật pháp là bảo vệ quyền tự 
do thể hiện những quyền này và ngăn chặn sự can thiệp vào 
quyền tự do thể hiện những quyền như thế của bất kì người nào 
khác. 

Vì luật cần phải có sự hỗ trợ của vũ lực cho nên nó chỉ hợp 
pháp trong những khu vực cần phải sử dụng vũ lực. Đây là công 
lí. 


Mỗi người đều có quyền sử dụng vũ lực để tự vệ hợp pháp. 
Chính vì lí do này mà lực lượng tập thể — sự kết hợp có tổ chức 
của các lực lượng cá nhân - có thể được sử dụng một cách hợp 
pháp cho những mục đích tương tự; và không thể được sử dụng 
một cách hợp pháp cho bất kì mục đích nào khác. 

Luật chỉ là tổ chức của quyền tự vệ của các cá nhân, mà 
quyền tự vệ của các cá nhân thì có trước khi luật pháp được 
thông qua. Luật pháp là công lí. 


Luật pháp và từ thiện không phải là một 


Sứ mệnh của luật pháp không phải là đàn áp con người và 
cướp bóc tài sản của họ, mặc dù luật có thể hoạt động trong 
tỉnh thần nhân đạo. Sứ mệnh của nó là bảo vệ con người và tài 
sản. 

Hơn nữa, không được nói rằng luật pháp có thể nhân từ, nếu 
trong quá trình hoạt động, nó cố tránh đàn áp con người và 
cướp bóc tài sản của họ; nói thế là mâu thuẫn. Luật pháp nhất 
định sẽ gây ảnh hưởng tới con người và tài sản; và nếu luật 
pháp làm bất cứ việc gì ngoài việc bảo vệ con người và tài sản 
thì hành động của luật pháp nhất định sẽ vi phạm quyền tự do 
của con người và quyền sở hữu tài sản. 

Luật pháp là công lí —- đơn giản và rõ ràng, chính xác và chặt 
chẽ. Mọi con mắt đều có thể nhìn thấy nó, mọi đầu óc đều có 
thể hiểu được nó; vì công lí có thể đo lường được, bất biến và 
không bao giờ thay đổi. Công lí là như thế, không nhiều hơn 
cũng không ít hơn. Vượt quá giới hạn hợp lí này - nếu bạn tìm 
cách làm cho luật pháp có tính tôn giáo, có tình huynh đệ, cào 
bằng, nhân từ, có tính ngành nghề, có tính văn chương hay 


nghệ thuật - thì bạn sẽ bị lạc trong vùng đất chưa được thám 
hiểm, trong sự mơ hồ và không chắc chắn, trong xã hội không 
tưởng cưỡng ép hoặc thậm chí còn tổi tệ hơn, lạc trong vô số 
những điều không tưởng, mỗi điều không tưởng đó đều tìm 
cách giành lấy luật pháp và áp đặt cho bạn. Đúng như thế, vì 
tình huynh đệ và lòng bác ái, khác với công lí, không có giới 
hạn chính xác. Một khi đã bắt đầu rổi, bạn sẽ dừng lại ở đâu? Và 
luật pháp sẽ tự dừng lại ở đâu? 


Xa lộ dẫn tới chủ nghĩa cộng sản 


Ông de Saint-Cricq chỉ đề nghị mở rộng lòng từ bi của ông 
ta tới một số ngành, ông yêu cầu luật pháp kiểm soát người tiêu 
dùng nhằm làm lợi cho người sản xuất. 

Ông Considerant sẽ tài trợ cho sự nghiệp của các nhóm lao 
động; ông ta sẽ sử dụng luật pháp nhằm bảo đảm cho họ quần 
áo, nhà ở, lương thực thực phẩm tối thiểu và tất cả các nhu yếu 
phẩm khác. 


Ông Louis Blanc tuyên bố - và có đầy đủ lí do — rằng những 
sự bảo đảm tối thiểu này chỉ là khởi đầu của tình huynh đệ trọn 
vẹn mà thôi, ông ta nói rằng luật pháp phải cung cấp công cụ 
sản xuất và giáo dục miễn phí cho tất cả người lao động. 

Một người nào đó sẽ nhận xét rằng như thế là vẫn còn chỗ 
cho bất bình đẳng, ông ta sẽ tuyên bố rằng luật pháp phải cung 
cấp cho tất cả mọi người — ngay cả những người ở những xóm 
nhỏ cực kì hẻo lánh - xa xỉ phẩm, văn học và nghệ thuật. 

Tất cả những đề nghị như thế chính là xa lộ dẫn tới chủ 
nghĩa cộng sản; luật pháp lúc đó sẽ là — trên thực tế, đã là — bãi 
chiến trường cho trí tưởng tượng và lòng tham lam của tất cả 


mọi người. 


Nền tảng cho chính phủ ổn định 


Luật là công lí. Có thể tưởng tượng được một chính phủ đơn 
giản và bền vững trong tuyên bố này. Tôi đố ai nói được làm 
sao mà tư tưởng cách mạng, khởi nghĩa, hay một cuộc nổi dậy 
nhỏ nhất có thể xuất hiện nhằm chống lại cái chính phủ mà lực 
lượng có tổ chức của nó chỉ là để đẹp bất công. 

Trong chế độ đó, người dân sẽ thịnh vượng nhất - và của cải 
sẽ được phân phối đồng đều nhất. Không ai nghĩ đến việc trách 
cứ chính phủ vì những đau khổ không tránh khỏi của nhân 
loại. Đúng như thế, vì nếu các lực lượng của chính phủ chỉ dùng 
để dẹp bất công thì chính phủ sẽ là vô can trước những đau khổ 
đó, như hiện nay chính phủ vô can trước những thay đổi thời 
tiết vậy. 

Để chứng minh tuyên bố này, xin xem xét câu hỏi sau: Nhân 
dân đã nổi dậy chống lại toà phúc thẩm, hoặc tấn công thẩm 
phán hoà giải của toà sơ thẩm, để có mức lương cao hơn, để 
được vay mà không phải trả lãi, được nhận công cụ sản xuất, 
được thuế nhập khẩu ưu đãi, hay công ăn việc làm do chính 
phủ tạo ra bao giờ chưa? Mọi người đều biết rõ rằng những vấn 
đề này không thuộc thẩm quyền của toà án cấp phúc thẩm 
hoặc thẩm phán hoà giải của toà sơ thẩm. Và nếu chính phủ chỉ 
thực hiện những chức năng thích hợp của nó thì tất cả mọi 
người sẽ nhanh chóng hiểu rằng những vấn đề này không 
thuộc thẩm quyền của luật pháp. 

Nhưng xây dựng luật pháp trên nguyên tắc của tình huynh 
đệ - tuyên bố rằng tất cả việc tốt và tất cả việc xấu đều từ luật 


pháp mà ra; rằng luật pháp chịu trách nhiệm về tất cả bất hạnh 
của cá nhân và tất cả bất bình đẳng xã hội - thì sẽ mở cánh cửa 
cho những khiếu nại, bất bình, lộn xộn và cách mạng không 
bao giờ ngừng. 


Công lí nghĩa là quyền như nhau 


Luật pháp là công lí. Và sẽ thật kì cục nếu luật pháp còn là 
một cái gì khác nữa! Công lí không phải quyền hay sao? Các 
quyền không như nhau hay sao? Luật pháp dựa vào quyền nào 
mà buộc tôi tuân thủ các kế hoạch xã hội của ông Mimerel, ông 
de Melun, ông Thiers, hay ông Louis Blanc? Nếu luật pháp có 
quyền về đạo đức để làm chuyện đó thì tại sao nó không buộc 
những quý ông đó phục tùng kế hoạch của tôi? Có hợp lí không 
khi giả định rằng tự nhiên đã không ban cho tôi trí tưởng tượng 
đủ để tôi cũng nghĩ ra được chế độ không tưởng? Luật pháp 
phải chọn một trong số rất nhiều những ý nghĩ quái dị và buộc 
các lực lượng có tổ chức của chính phủ phục vụ một mình nó ư? 

Luật pháp là công lí. Và không thể nói - như người ta vẫn 
tiếp tục nói — luật pháp có thể là vô thần, là có tính cá nhân 
chủ nghĩa và nhẫn tâm; rằng nó sẽ cải tạo con người theo hình 
ảnh của chính nó. Đây là một kết luận vô lí, chỉ xứng đáng với 
những người sùng bái chính phủ, tức là những người tin rằng 
luật pháp là nhân loại. 


Nhảm nhí! Chả lẽ những người sùng bái chính phủ tin rằng 
người tự do sẽ ngừng hoạt động hay sao? Nếu không nhận được 
năng lượng từ luật pháp thì chúng ta sẽ hoàn toàn không nhận 
được năng lượng hay sao? Nếu luật pháp chỉ thực hiện chức 
năng là bảo vệ việc sử dụng một cách tự do năng lực của chúng 
ta thì chúng ta không thể sử dụng được những năng lực của 


mình hay sao? Giả sử rằng luật pháp không bắt chúng ta phải 
theo một số hình thức tôn giáo hoặc hệ thống của hiệp hội hay 
các phương pháp giáo dục hoặc quy định về lao động hay quy 
định về thương mại hoặc kế hoạch từ thiện nào đó; thì chúng ta 
sẽ lao ngay vào chủ nghĩa vô thần, đi ở ấn, ngu đốt, đau khổ và 
tham lam hay sao? Nếu được tự đo, thì chúng ta sẽ không còn 
công nhận quyền năng và từ tâm của Chúa hay sao? Chúng ta 
sẽ không còn liên kết với nhau, không giúp đỡ lẫn nhau, không 
yêu thương và giúp đỡ những người anh em bất hạnh của 
chúng ta, không nghiên cứu những bí mật của tự nhiên và 
không cố gắng cải thiện mình bằng những khả năng tốt nhất 
của chúng ta hay sao? 


Con đường dẫn tới phẩm giá và tiến bộ 


Luật pháp là công lí. Và chính là theo luật của công lí — trong 
vương quốc của quyền; dưới ảnh hưởng của tự do, an toàn, ổn 
định, và trách nhiệm —- mà mỗi người sẽ đạt được giá trị chân 
thực của mình và phẩm giá đích thực của con người mình. Chỉ 
theo luật của công lí thì loài người mới đạt được — một cách 
chậm chạp, không những không phải nghi ngờ mà còn là chắc 
chắn - sự tiến bộ của nhân tính trong trật tự và hoà bình theo 
đúng thiết kế của Chúa. 

Tôi cho rằng điều này đúng về mặt lí thuyết, vì bất cứ câu hỏi 
nào được đem ra thảo luận - tôn giáo, triết học, chính trị hay 
kinh tế, dù câu hỏi có liên quan đến vấn đề thịnh vượng, đạo 
đức, bình đẳng, quyền, công lí, tiến bộ, trách nhiệm, hợp tác, 
tài sản, lao động, buôn bán, vốn, tiền lương, thuế khoá, dân số, 
tài chính, hay chính phủ - ở bất cứ điểm nào trên đường chân 
trời khoa học mà tôi bắt đầu công trình nghiên cứu của mình, 


tôi luôn đi tới kết luận sau đây: Giải pháp cho các vấn đề trong 
quan hệ của con người phải được tìm trong tự do. 


Chứng minh tư tưởng 


Kinh nghiệm đã chứng minh điều đó chưa? Xin nhìn vào 
toàn bộ thế giới. Nước nào có những con người hoà bình nhất, 
đạo đức nhất và hạnh phúc nhất? Đấy là những người sống 
trong những nước mà luật pháp ít can thiệp vào việc riêng 
nhất; nơi người ta ít gặp chính phủ nhất; nơi mà cá nhân có 
không gian hoạt động lớn nhất, còn quan điểm tự do thì có ảnh 
hưởng lớn nhất; nơi quyền lực của bộ máy hành chính là nhỏ 
nhất và đơn giản nhất; nơi mà thuế khoá là nhẹ nhất và gần 
như bằng nhau đối với tất cả mọi người, và gần như không có 
cơ sở cho sự bất mãn của dân chúng: nơi mà các cá nhân và các 
nhóm tích cực nhất tự nhận trách nhiệm của mình, và, kết quả 
là, nơi mà đạo đức của những con người được coi là không hoàn 
hảo lại không ngừng được cải thiện; nơi mà buôn bán, hội họp 
và các hiệp hội ít bị hạn chế nhất; nơi mà lao động, vốn, và dân 
cư ít bị di chuyển một cách cưỡng bức nhất; nơi mà người dân 
được sống theo các khuynh hướng tự nhiên của mình nhất; nơi 
những phát minh của con người gần như hoà hợp nhất với luật 
của Chúa. Tóm lại, dân tộc hạnh phúc nhất, đạo đức nhất và 
hoà bình nhất là dân tộc bám sát nguyên tắc này nhất: Mặc dù 
nhân loại là không hoàn hảo, nhưng, tất cả hi vọng đều dựa 
trên các hành động tự do và tự nguyện của những con người 
trong các giới hạn của quyền; luật pháp hay vũ lực chỉ được sử 
dụng nhằm quản lí công lí cho tất cả mọi người, ngoài ra không 
được sử dụng vào bất cứ việc gì khác. 


Ước muốn cai trị người khác 


Phải nói thế này: Thế giới này có quá nhiều người “vĩ đại” — 
các nhà lập pháp, những người tổ chức, các nhà cải cách nhiệt 
tình, những nhà lãnh đạo của nhân dân, những vị cha già của 
các dân tộc, vân vân và vân vân. Quá nhiều người tự cưỡi lên 
đầu lên cổ nhân dân; họ tổ chức, đỡ đầu và cai trị dân chúng. 

Nhưng một người nào đó sẽ nói; “Chính ông cũng đang làm 
việc đó”. Đúng. Nhưng phải thừa nhận rằng tôi hành động theo 
ý nghĩa hoàn toàn khác; nếu tôi gia nhập hàng ngũ những nhà 
cải cách, thì chỉ với mục đích duy nhất là thuyết phục để cho 
nhân dân được yên. Tôi không nhìn nhân dân như Vancauson 
nhìn vào cái máy tự động của ông ta. Không những thế, các nhà 
sinh lí học chấp nhận cơ thể con người như nó đang là, còn tôi 
chấp nhận người dân như họ đang là. Tôi chỉ muốn một điều 
duy nhất là nghiên cứu và ngưỡng mộ họ mà thôi. 

Thái độ của tôi đối với tất cả những người khác được minh 
hoạ rõ bằng câu chuyện này của một người du lịch nổi tiếng: 
Một lần ông ta tới bộ lạc của những người bán khai, nơi có một 
đứa trẻ vừa chào đời. Một đám đông thầy bói, thầy cúng, thầy 
lang — trang bị vòng, móc và dây — đứng quanh nó. Một người 
nói: “Đứa trẻ này sẽ không bao giờ biết mùi thơm của ống điếu 
hoà bình trừ phi tôi căng lỗ mũi của nó ra”. Một người khác 
nói: “Nó sẽ không bao giờ có thể nghe được, trừ phi tôi kéo dái 
tai của nó đến vai”. Người thứ ba nói: “Nó sẽ không bao giờ 
nhìn thấy ánh nắng mặt trời, trừ phi tôi nghiêng mắt nó”. Một 
người khác nói: “Nó sẽ không bao giờ đứng thẳng, trừ phi tôi 
uốn cong chân của nó”. Người thứ năm nói: “Nó sẽ không bao 
giờ học cách suy nghĩ, trừ phi tôi xoa đầu nó”. 


Dừng lại”, ông khách kêu lên. “Những việc Chúa làm, đều 


đã được làm tốt rồi. Đừng nói rằng các vị biết nhiều hơn Ngài. 
Chúa đã ban cho sinh vật yếu đuối này các bộ phận; cứ để 
chúng phát triển và lớn mạnh nhờ luyện tập, sử dụng, trải 
nghiệm và tự do”. 


Nếm trải tự do 


Chúa đã ban cho loài người tất cả những thứ cần thiết để họ 
thực hiện vận mệnh của mình. Ngài đã cung cấp hình thức xã 
hội cũng như hình thức của con người. Và các cơ quan của xã 
hội được tạo dựng sao cho chúng có thể tự phát triển một cách 
hài hoà trong bầu không khí trong lành của tự do. Đả đảo bọn 
lang băm và các nhà tổ chức! Đả đảo vòng, xích, móc và kìm! 
Đả đảo hệ thống nhân tạo của bọn lang băm! Đả đảo những ý 
tưởng bất chợt của các quan chức chính phủ, đả đảo những dự 
án xã hội hoá, đả đảo quá trình tập quyền hoá, đả đảo thuế xuất 
nhập khẩu, đả đảo các trường công lập, đả đảo tôn giáo của nhà 
nước, đả đảo những khoản vay không phải trả lãi, đả đảo nạn 
độc quyền trong lĩnh vực ngân hàng, đả đảo các quy định, các 
cấm đoán, đả đảo dùng thuế khoá để cào bằng thuế khoái! 

Và bây giờ, sau khi các nhà lập pháp và những nhà cải cách 
nhiệt tình đã bắt xã hội phải chịu nhiều hệ thống xã hội một 
cách vô ích như thế, có thể cuối cùng họ sẽ chấm dứt ở chính 
nơi họ bắt đầu. Họ nên từ bỏ tất cả các hệ thống và nếm trải tự 
do, vì tự do là thừa nhận rằng mình tin Chúa và sự sáng tạo của 
Ngài. 


Lời bạt 


Sheldon Richmanj[ao] 


Nhà nước là câu chuyện tuyệt vời mà ở đó mỗi người đều tìm cách sống 
bằng chỉ phí do tất cả những người khác trả. 


Claude Frédéric Bastiat 


Claude Frédéric Bastiat có địa vị đặc biệt trong trái tim và 
khối óc của những người bạn của tự do. Không có bí mật gì ở 
đây hết. Bastiat hấp dẫn trước hết là do tính chính trực và tao 
nhã của thông điệp của ông. Văn phong của ông thể hiện sự 
trong sáng và niềm say mê được trình bày một cách chặt chẽ, 
hiếm có trong thế giới hiện đại. Ông luôn viết để cho người ta 
hiểu, để thuyết phục người đọc chứ không phải để gây ấn tượng 
hay làm người ta bối rối. 

Thông qua câu chuyện ngụ ngôn, Bastiat đã khéo léo đánh 
tan những quan niệm sai lầm về kinh tế học của những người 
Pháp sống cùng thời với ông. Hiện nay, ở nước Mĩ hiện đại, các 
nhà trí thức cũng như các chính trị gia vẫn tiếp tục nói với 
chúng ta rằng, để hàng hoá do nước ngoài sản xuất tự do xâm 
nhập sẽ làm chúng ta nghèo đi hay những vụ động đất và 
những cơn cuồng phong gây nhiều thiệt hại tạo ra thịnh vượng 
vì chúng tạo ra nhu cầu tái thiết, thì chúng ta mới nhận ra kết 
cục của một nền văn hoá không biết đến Claude Frédéric 
Bastiat. 


Nhưng nếu nghĩ Bastiat chỉ là một nhà kinh tế học là đánh 
giá còn thiếu sót. Bastiat là triết gia luật pháp hàng đầu. Chính 


tác phẩm Luật pháp đã đưa đến cho ông vị trí, vai trò như thế. 
Trước tác trong giai đoạn nước Pháp đang bị những lời hứa sai 
lầm của chủ nghĩa xã hội quyến rũ, Bastiat quan tâm tới luật 
pháp theo nghĩa cổ điển của từ này, ông dùng lí trí để tìm cho 
ra những nguyên lí tổ chức xã hội phù hợp nhất với con người. 

Ông bắt đầu bằng cách công nhận rằng, các cá nhân phải 
hành động nhằm duy trì đời sống của mình. Họ làm thế bằng 
cách áp dụng các năng lực của mình vào thế giới tự nhiên và 
biến những thành phần của thế giới tự nhiên thành các sản 
phẩm có ích. “Đời sống, năng lực, sản xuất — nói cách khác, cá 
tính, tự do, tài sản — chính là con người”, Bastiat viết. Và vì là 
cốt lõi của bản chất của con người cho nên chúng “có trước và 
đứng trên luật lệ do con người đặt ra”. Rất ít người hiểu được 
điểm này. Chủ nghĩa thực chứng trong lĩnh vực luật pháp, tức 
là khái niệm cho rằng không có đúng và sai trước khi luật pháp 
được ban hành đã có tác động tiêu cực ngay cả đối với một số 
người ủng hộ tự do cá nhân (ví dụ như các hậu duệ theo trường 
phái công lợi của Bentham). Nhưng, Bastiat nhắc nhở chúng 
ta: “Cuộc sống, quyền tự do và tài sản tổn tại trên đời không 
phải vì con người đã làm ra luật pháp. Ngược lại, cuộc sống, 
quyền tự do và tài sản đã có từ trước, và điều đó buộc người ta 
phải coi luật pháp là tối thượng”. 

Đối với Bastiat, luật pháp là phủ định, ông đồng ý với một 
người bạn khi người này chỉ ra rằng sẽ là không đúng khi nói 
răng luật pháp tạo ra công lí. Sự thực là, luật pháp phải ngăn 
chặn bất công. “Chỉ có công lí khi không còn bất công”. Điều 
này có thể làm cho một số độc giả khó hiểu. Nhưng nếu suy 
nghĩ kĩ thì sẽ thấy rằng xã hội tự do và công chính là xã hội mà 
ở đó không có những can thiệp bằng vũ lực nhằm chống lại các 
cá nhân, ở đó các cá nhân được để yên. 


Mục đích của luật pháp là bảo vệ cuộc sống, quyền tự do và 
tài sản. Luật pháp là, Bastiat nói, “tổ chức tập thể quyền bảo vệ 
một cách hợp pháp các quyền của cá nhân”. Mỗi cá nhân có 
quyển bảo vệ cuộc sống, quyền tự do và tài sản của mình. Do 
đó, có thể nói một nhóm người có “quyền tập thể” tập trung 
các nguồn lực của mình để tự bảo vệ. “Do đó, nguyên tắc của 
quyền tập thể - lí do cho sự tồn tại và tính hợp pháp của nó — 
là dựa trên quyền của cá nhân. Và lực lượng chung nhằm bảo vệ 
quyền tập thể này về mặt logic không có bất kì mục đích nào 
khác hay bất cứ nhiệm vụ nào khác ngoài nhiệm vụ và mục 
đích mà nó hành động như lực lượng thay thế”. Nếu mục đích 
của luật pháp là bảo vệ các quyền cá nhân, thì không thể sử 
dụng luật pháp để làm những việc mà cá nhân không có quyền 
làm: “Sử dụng sai vũ lực như thế... trái với tiền để của chúng 
ta”. Kết quả sẽ là luật pháp bất chính. 

Xã hội dựa trên quan niệm đúng đắn về luật pháp sẽ là xã hội 
có trật tự và thịnh vượng. Nhưng thật không may, một số 
người sẽ chọn cướp bóc chứ không sản xuất nếu cái trước cần ít 
nỗ lực hơn cái sau. Nguy hiểm nghiêm trọng sẽ xuất hiện khi 
những người ban hành luật pháp (lập pháp) quay sang cướp 
bóc. Kết quả, Bastiat viết, là “cướp bóc hợp pháp”. Lúc đầu, chỉ 
có một nhóm nhỏ những người làm luật cướp bóc hợp pháp mà 
thôi. Nhưng điều đó có thể làm khởi động một quá trình, trong 
đó, các giai cấp bị cướp bóc không những không tìm cách xoá 
bỏ hiện tượng luật pháp bị xuyên tạc mà lại tìm cách trở thành 
những người ban hành luật pháp. “Trước khi vương quốc của 
công lí xuất hiện, dường như mỗi người đều bị báo thù một 
cách tàn nhẫn —- một số, vì sự độc ác của họ, còn số khác thì vì 
sự thiếu hiểu biết của họ”. 


Kết quả khi cướp bóc hợp pháp trở thành phổ biến là hỗn 


loạn vì luật pháp và đạo đức trở nên mâu thuẫn với nhau. “Khi 
luật pháp và đạo đức mâu thuẫn với nhau thì người công dân 
đứng trước lựa chọn khắc nghiệt: đánh mất ý thức về đạo đức 
hoặc không tôn trọng luật pháp nữa”. Bastiat chỉ ra rằng đối 
với nhiều người, cái gì phù hợp với luật pháp thì cũng là chính 
danh. Vì vậy mà họ bị lẫn lộn. Và xung đột. 


Khi thừa nhận rằng có thể lái luật pháp ra khỏi mục đích thật sự 
của nó - nghĩa là có thể xâm phạm quyền sở hữu tài sản chứ không 
bảo vệ nó - thì tất cả mọi người đều sẽ muốn tham gia vào quá trình 
ban hành luật pháp, nhằm, hoặc bảo vệ mình trước nạn cướp bóc 
hoặc dùng luật pháp để cướp bóc. Những câu hỏi mang tính chính trị 
bao giờ cũng có thể gây tổn hại lại giữ thế thượng phong và bao trùm 
lên tất cả. Sẽ có những vụ đấu tranh ngay trước cửa Lâu đài Lập pháp, 
và cuộc đấu tranh ở bên trong toà nhà cũng sẽ không kém phần quyết 
liệt. 


Nghe có vẻ quen? 

Bastiat còn phát hiện ra một động lực nữa — ngoài ước muốn 
chiếm đoạt - nằm đằng sau cướp bóc hợp pháp: “lòng từ bi sai 
lầm”. Một lần nữa, ông đã nhận ra mâu thuẫn. Nếu hoạt động 
từ thiện không phải là tự nguyện thì nó phá huỷ tự do và công 
lí. Luật pháp chẳng thể mang cho người ta cái gì mà trước đó 
không lấy những thứ đó từ chính chủ nhân của chúng, ông áp 
dụng phân tích như thế cho tất cả các hình thức can thiệp của 
chính phủ, từ thuế xuất nhập khẩu tới cái gọi là giáo dục công 
lập. 

Ngôn từ của Bastiat còn tươi mới, như thể mới được viết 
ngày hôm nay vậy. Ông giải thích rằng người ta có thể xác định 
cướp bóc hợp pháp bằng cách tìm kiếm những đạo luật cho 
phép lấy tài sản của người này cho người khác. Những đạo luật 
như thế phải bị bãi bỏ “ngay lập tức”. Nhưng ông cũng cảnh 


báo, “người được hưởng lợi từ bộ luật này sẽ tiếp tục phàn nàn 
trong khi bảo vệ những quyền mà anh ta vừa nhận được”, bảo 
vệ đặc quyền của anh ta. Bastiat nói thẳng: “Đừng nghe những 
lời nguy biện như thế của những nhóm lợi ích. Chấp nhận 
những luận cứ như thế là biến cướp bóc thành hệ thống. Trên 
thực tế, điều đó đã xảy ra rồi. Ảo tưởng hiện nay là có thể làm 
cho mỗi người đều giàu lên trong khi người khác phải trả giá”. 

Thế giới quan làm cơ sở cho việc bóp méo luật pháp, Bastiat 
viết, là coi nhân dân là thực thể thụ động, không có động cơ 
của chính mình và đang chờ đợi bàn tay và kế hoạch của các 
nhà lập pháp thông thái, ông trích dẫn Rousseau: “Các nhà lập 
pháp là thợ cơ khí, người phát minh ra máy móc”. Saint—Just: 
Các nhà lập pháp lãnh đạo tương lai. Ông ta là người thể hiện 
lợi ích của nhân loại, ông ta là người làm cho dân chúng trở 
thành những người mà ông ta muốn họ trở thành”. Và những 
lời nói sắc như dao cạo của Robespierre: “Chức năng của chính 
phủ là hướng sức mạnh vật chất và tinh thần của dân tộc đến 
mục tiêu mà cộng đồng phải hướng tới”. 


Bastiat nhắc lại lời kết án của Adam Smith “về những con 
người của hệ thống”, tức là những người coi nhân dân chỉ là 
các con tốt đen, bị người ta đi chuyển trên bàn cờ mà thôi. Để 
thực hiện mục tiêu của mình, các nhà lập pháp phải xoá bỏ sự 
đa dạng của con người, vì sự đa dạng sẽ cản trở những kế hoạch 
mà họ đặt ra. Sự tuân phục ép buộc (còn có cách nào khác?) là 
việc cần làm ngay. Bastiat trích dẫn một số người cầm bút theo 
xu hướng này, rồi trả lời: 


Ôi, những người cầm bút, những con người cao quý! Hãy nhớ rằng 
đôi khi đất sét, cát, và phân bón mà quý vị nắm trong tay một cách 
tuy tiện lại chính là những con người! Chúng là những con người như 
quý vị! Chúng cũng là những con người thông minh và tự do chẳng 


khác gì quý vị! Cũng như quý vị, chúng cũng được Chúa ban cho năng 
lực để quan sát, để lập kế hoạch, suy nghĩ và tự đánh giái 


Sau khi trích dẫn một số người cầm bút sẵn sàng cống hiến 
sức mình nhằm cải tạo nhân dân, Bastiat không thể kìm hãm 
được sự phẫn nộ của mình: “Ôi, quý vị là những người khốn 
khổi Quý vị nghĩ rằng mình là người vĩ đại đến mức như thế ưl 
Quý vị đánh giá nhân loại thấp như vậy ưl Quý vị muốn cải cách 
tất cả mọi thứt Tại sao quý vị không tự cải cách chính mình? 
Nhiệm vụ này cũng quá đủ rồi!” 


Bastiat cũng không để cho dân chủ vô hạn độ thoát khỏi tay 
mình, ông đi thẳng vào cốt lõi của vấn đề với sự trang nhã 
thường thấy của mình. Các nhà dân chủ ca ngợi trí tuệ của 
nhân dân. Trí tuệ bao gồm những gì? Khả năng chọn ra những 
nhà lập pháp toàn năng - tất cả chỉ có thế thôi. “Nhân dân, 
trong khi bầu cử là những người rất khôn ngoan, rất đức hạnh 
và rất hoàn hảo, nhưng bây giờ chẳng có bất cứ khuynh hướng 
øì; hoặc nếu có thì đấy là những khuynh hướng dẫn đến thoái 
hoá... Nếu nhân dân không có khả năng, vô đạo đức và dốt nát 
như các chính trị gia đã chỉ ra, thì tại sao quyền bầu cử của 
chính những người dân đó lại được bảo vệ với sự nhiệt tình đến 
như vậy?” Và “Nếu những khuynh hướng tự nhiên của nhân 
loại là xấu đến mức cho rằng việc để người dân được tự do là 
không an toàn thì làm sao mà các khuynh hướng của những 
người tổ chức lại luôn là tốt?” 

Bastiat kết thúc tác phẩm bằng lời kêu gọi khẩn thiết cho tự 
do và vứt bỏ mọi để nghị nhằm áp đặt những sắp xếp xã hội phi 
tự nhiên lên đầu lên cổ nhân dân. Ông cầu xin “tất cả các nhà 
lập pháp và những nhà cải cách nhiệt tình từ bỏ tất cả các hệ 
thống và nếm trải tự đo”. 


Trong thời gian kể từ khi Luật pháp được xuất bản lần đầu, ít 
có tác phẩm nào được viết theo truyền thống tự do cổ điển có 
thể sánh được với độ trong sáng, sức thuyết phục và tính chất 
gần như thi ca của nó. Than ôi, thế giới chẳng học được mấy từ 
những bài học của tác phẩm Luật pháp. Nếu còn sống chắc chắn 
là Bastiat sẽ buồn vì thấy nước Mĩ như hiện nay. Ông đã cảnh 
báo chúng ta. Ông đã chỉ ra những nguyên lí tuyệt đối cần thiết 
cho xã hội loài người và làm cho mọi người đều hiểu. Còn có 
thể đòi hỏi gì hơn từ một con người cho cuộc đấu tranh nhằm 
chấm dứt nạn cướp bóc của tư tưởng sùng bái nhà nước và bảo 
vệ tự do cá nhân? 


Walter E. Williams là Giáo sư kinh tế học tại George Mason University, 
Fairfax, Virginia, MI. 


Richard Ebeling là Chủ tịch của Foundation for Economic Education. 


Adam Smith, An Inqurry into the Nature and Causes oƒ the Wealth oƒ Nations, 
Book Four, chapter two (New York: Modern Library, 1937 [1776]), pp. 437— 
38. 


Sir Alexander Gray, The Development oƒ Economic Doctrine: An Introductory 
Survey (London: Longmans, Green, 1931), Dp. 2⁄44—45. 


Lewis H. Haney, History oƒ Economic Thought (New York: Macmillan, 1936), 
DD. 331-342. 


Eduard Heimamn, History oƒ Economic Doctrines: An IntroductHion to Economic 
Theory (London: Oxford Ủniversity Press, 1045), p. 12⁄4. 


Charles Gide and Charles Rist, A History oƒ Economic Doctrines, From the Time 
0ƒ the Physiocrats to the Present Day (Boston: D.C. Heath, 1915), pp. 329—30. 


William A. Scott, The Development oƒ Economics (New York: The Century Co., 
1933), p. 244. 


Joseph A. Schumpeter, History oƒ Economic Analwsis (New York: Oxford 
University Press, 195⁄), D. 500. 


Ludwig von Mises, Liberalism: The Classical Tradiion (Irvington-on- 
Hudson, N.Y.: Foundation for Economic Education, 1996 [1927]), p. 197. 


Yves Guyot, Economic Prejudices (London: Swan Sonnenschein, 1910), p. V. 


Henry Hazlitt, Economics in One Lesson (New York: Harper & Brothers, 19⁄6). 


Đoạn nói về cuộc đời và sự nghiệp của Bastiat dưới đây chủ yếu được viết theo 
Dean Russell, Frédéric Bastiat: Ideas and Influence (Irvington-on—-Hudson, 
N.Y.: Foundation for Economic Education, 1965); và Dean Russell, Frédéric 
Bastiat and the Free Trade Movement In France and England, 182+0—1850 
(Geneva; Imprimarie Albert Kundig, 1959); cũng như George C. Roche, 
Frédéric Bastiat: A Man Alone (Hillsdale, Mich.: Hillsdale College Press, 
1977). 


Jean-Baptiste Say, A Treatise on Political Economy, or the Produclion, 
Distribution and Consumption oƒ Wealth [1921] (N.Y.: Augustus M. Kelley, 1971); 
Say, Thư gửi Mr. Malthus on Several Subjects of Political Economy [1821] 
(N.Y.: Augustus M. Kelley, 1967); and R. R. Palmer, ed., J. B. Say: An 
Economist in Troubled Times (Princeton, N.J.: Princeton Ủniversity Press, 
1997). 


Về phong trào ủng hộ thương mại tự do ở Anh và thành công của phong trào 
này hồi giữa thế kỉ XIX, xin đọc tác phẩm Austrian Economics and the Political 
Economy oƒ Freedom của Richard M. Ebeling (Northampton, Mass.: Edward 
Elgar, 2005), ch. 10: “The Global Economy and Classical Liberalism: Past, 
Present and Future” pp. 2⁄7—281, đặc biệt là các trang 2⁄48—252. 


Economic Sophisms, trans. and ed. Arthur Goddard, with introduction by 
Henry Hazlitt (Irvington-on-Hudson, N.Y.: Foundation for Economic 
Education, 1996 [1845 ]). 


Selected Essays on Political Economy, trans. Seymour Cain, ed. George B. de 
Huszar, with introduction by E. A. Hayek (Irvington-on-Hudson, N.Y.: 
Eoundation for Economic Education, 1995 [196⁄]). 


Economic Harmonies, trans. W. Hayden Boyers, ed. George B. de Huszar, with 
introduction by Dean Russell (Irvington-on-Hudson, N.Y.: Foundation for 
Economic Education, 1996 [1850]). 


Trong Selected Essays, pp. 1—50. 


Economic Sophisms, pp. 7—27. 


'“The Law”, in Selected Essays, pp. 51—96; and, “The Physiology of Plunder”, 
in Economic Sophisms, pp. 129— 46. 


Xem, ví dụ, Eugen von Böhm—Bawerk, Capital and Interest, vol. 1: History and 
Critique oƒ Interest Theories (South Holland, II; Libertarian Press, 1959), Dp. 
101—9¿. 


Tài liệu của Uỷ ban tối cao của Pháp về công nghiệp, nông nghiệp và thương 
mại (ghi chú của bản tiếng Anh). 


Khi viết tác phẩm này Bastiat biết rằng ông sẽ chết vì bệnh lao phổi. Ông qua 
đời sau đó một năm (chú thích của bản tiếng Anh). 


Trong bản tiếng Pháp Bastiat sử dụng từ “spoliation” (chú thích của bản 
tiếng Anh). 


Nếu độc quyền, tức là sự bảo hộ của chính phủ nhằm chống lại cạnh tranh ở 
Pháp chỉ dành cho một nhóm người, ví dụ công nhân ngành sắt thép, thì 
hành động này rõ ràng là cướp bóc hợp pháp, nó không thể kéo dài được lâu. 
Vì lí do này mà chúng ta thấy tất cả những doanh nghiệp buôn bán được bảo 
hộ đều liên kết lại để theo đuổi mục đích chung. Thậm chí họ còn tự tổ chức 
sao cho người ta nghĩ rằng họ đại diện cho tất cả những người lao động, về 
mặt bản năng, họ cảm thấy rằng làm cho cướp bóc hợp pháp trở thành phổ 
biến thì có thể che giấu được nó. 


Như mọi người đều biết, lúc đó Paraguay có diện tích lớn hơn hiện nay. Những 
tu sĩ Dòng Tên đã lập ra các khu định cư và đưa người da đỏ vào các ngôi làng, 
và nói chung đã cứu họ khỏi các hành động tàn bạo của những kẻ chỉnh phục 
(chú thích của bản tiếng Anh). 


Theo Rousseau, sự tổn tại của con người xã hội là không hoàn chỉnh, theo 
nghĩa anh ta chỉ là một phần của xã hội. Tự biết mình như vậy - và suy nghĩ 
và cảm nhận từ quan điểm của cái toàn thể — con người trở thành con người 
đạo đức (chú thích của bản tiếng Anh). 


Bastiat đã viết ba cuốn sách và một số bài báo để triển khai những tư tưởng 
chứa đựng trong ba câu của đoạn tiếp theo. 


Sheldon Richman là biên tập viên The Ereeman: Ideas on Liberty. 


